













LƯƠNG DUYÊN BÌNH (Chủ biên) 

NGUYÊN XUÂN CHI - TÔ GIANG - vũ QUANG - BÙI GIA THỊNH 


'1 



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC VIÊT NAM 





Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01-2011 /CXB/816-123 5/GD 


Mã số: CB006T1 



Lời nói đầu- 

Các em học sinh yêu quý ! 

Cuốn sách này là phần bài tập đi kèm cuốn sách 
giáo khoa và sách giáo viên Vật lí 10. 

Phần A là các đề bài tập. Các bài tập trong sách được biên 
soạn thèo sát nội dung của các bài thuộc từng chương của 
sách giáo khoa Vật lí 10. Trong mỗi bài, các bài tập được sắp 
xếp theo mức độ từ dễ đến khó, bắt đầu là các bài tập trắc 
nghiệm, tiếp sau là các bài tập tự luận. Cuối mỗi chương là 
các bài tập tổng hợp, đôi chỗ có xen vào một vài bài đố vui. 
Các bài tập có đánh dấu sao (*) là các bài tập khó. 

Cần chú ý rằng, đối với các bài trắc nghiệm dạng nhiều lựa 
chọn (multiple choice questions), nếu chỉ nêu các đáp án mà 
không có lệnh gì khác thì được hiểu là "Hãy chọn đáp án đúng". 

Phần B là bài giải, hướng dẫn giải hoặc đáp số. Các em 
hãy cố gắng tìm ra đáp số của mỗi bài tập trước khi đọc phần này. 

Chúc các em học tốt và ngày càng yêu thích môn Vật lí! 

CÁC TÁC GIẢ 


3 




fl - ũ ũ\ 


ChươngI ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIÊM 

BÀI 1 

CHUYỂN ĐỘNG cơ 


1 . 1 . Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Sự thay đổi vị trí của một vật so với các 
Vật khác theo thòi gian gọi là 

2. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều 

* 

dài đường đi của nó gọi là 

3. Tập hợp tất cả các vị trí của một chất 
điểm trong quá trình chuyển động 
tạo thành 

4. Vật được chọn để xác định vị trí của các 

• • • » • 

vật khác đới với nó gọi là 

5. Hệ trục vuông góc dùng để xác định vị 
trí của một chất điểm trong không gian 
gọi là 

6. Thời điểm được chọn để tính thòi gian 
chuyển động của các vật gọi là 

7. Một hệ toạ độ cố định gắn với vật làm 
mốc và một đồng hồ đo thời gian gọi là 


a) hệ quy chiếu. 

b) hệ toạ độ. 

' • • * 

c) mốc thời gian. 


d) chất điểm. 

đ) sự chuyển động của 
vật đó. 

e) vật làm mốc. 

g) quỹ đạo của 
chuyển động. 

h) đường cong của 
chuyển động. 


5 


1 . 2 . Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ? 

A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. 

B. Trái Đất trong cnuyển động quay quanh Mặt Trời. 

c. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống đất. 

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. 

1 . 3 . Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là 
đường thẳng ? 

A. Một hòn đá được ném theo phương ngang. 

B. Một ô tô dang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội - Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

c. Một viên bi rơi từ độ cao 2 m. 

• ■ 

D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 3 m. 

1 . 4 . Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm ? 

A. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay. 

B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, 
c. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm. 

D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. 

1 . 5 . "Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách 
Hải Dương 10 km". Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì ? 

A. Vật làm mốc. 

B. Mốc thời gian. 

c. Thước đo và đồng hồ. 

D. Chiều dương trên dường đi. 

1 . 6 . Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến 
thông tin nào dưới đây ? 

A. Kinh độ của con tàu tai mỗi điểm. 

# * 

B. Vĩ độ của con tàu tại điểm đó. 

» * 

c. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó. 

D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó. 

1 . 7 . Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo 
khoảng thời gian trôi ? 

A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. 

B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hổ Chí Minh, sau 3 giờ 
chạy thì xe đến Vũng Tàu. 

c. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu 
đến Huế. 

D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra. 


6 



1 . 8 *. Một chiếc xuồng máy chạy trên đoạn sông có hai bờ song song với dòng 
chảy. Hãy trình bày va vẽ hình biểu diễn cách chọn vật mốc và các trục toạ độ 
của hệ quy chiếu để có thể xác định vị trí của chiếc xuồng ở thời điểm định 
trước đối với hai trường hợp : 

a) Xuồng chạy xuôi theo dòng chảy. 

b) Xuồng chạy vuông góc với dòng chảy. 

1 . 9 . Một ô tô chở khách xuất phát từ'bê'n xe Hà Nội chạy trên đường quốc lộ 5 
đi Hải Phòng. Trong trường hợp này nên chọn vật mốc và các trục toạ dộ 
của hệ quy chiếu như thế nào để có thể xác định vị trí của ô tô ở thời 
điểm định trước ? 

1 . 10 . Theo lịch trình tại bến xe ở Hà Nội thì ô tô chở khách trên tuyến Hà Nội - 
Hải Phòng chạy từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, di qua Hải Dương lúc 7 giờ 15 phút 

x sáng và tới Hải Phòng lúc 8 giờ 50 phút sáng cùng ngày. Hà Nội cách 
Hải Dương 60 km và cách Hải Phòng 105 km. Xe ô tô chạy liên tục không nghỉ 
dọc đường, chỉ dừng lại 10 phút tại bến xe Hải Dương để dón, trả khách. Tính 
khoảng thời gian và quãng đường xe ô tô chạy tới Hải Phòng đối vói mỗi 
trường hợp sau : 

a) Hành khách lên xe tại Hà Nội. 

b) Hành khách lên xe tại Hải Dương. 


BÀI 2 

CHUYỂN ĐỘNG THĂNG ĐỀU 


2 . 1 . Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thanh 
một câu có nội dung đúng. 


1. Chuyển dộng có quỹ đạo là đường 
thẳng và có tốc độ trung bình trên mọi 
quãng đường đều bằng nhau là 

2. Đại lượng tính bẳng thương số giữa 
quãng đường đi được của vật trong chuyển 
động thẳng đều và khoảng thời gian 
chuyển động là 

3. Đơn vị đo của tốc độ là 

4. s = vt là 

5. Phương trình xác định sự thay đổi toạ độ 
của chất điểm theo thời gian là 

6. Đường biểu diễn sự phụ thuộc của toạ 
độ chất điểm vào thời gian là 


a) công thức tính quãng 
đường đi được của vật 
chuyển động thẳng đểu. 


b) phương trình chuyển động. 

c) chuyển động thẳng đều. 

d) đồ thị toạ dộ - thời gian. 

đ) mét trên giây (m/s). 

e) phương trình đường đi. 
g) tốc độ trung bình. 


7 



2 . 2 . Hãy chỉ ra câu không đúng. 

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. 

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là 
như nhau. 

c. Trong chuyển động thẳng dều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với 
khoảng thời gian chuyển dộng. 

D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều. 

2 . 3 . Câu nào đúng ? 

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đểu dọc theo trục Ox, 
trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm o là 

A. s = vt. 

B. X = x 0 + vt. 

c. X = vt. 

D. một phương trình khác với các phương trùứi A, B, c. 

2 . 4 . Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : 

X = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). 

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? 

A. Từ điểm o, với vận tốc 5km/h. 

B. Từ điểm o, với vận tốc 60 km/h. 

c. Từ điểm M, cách o là 5 km, với vận tốc 5 km/h. 

D. Từ điểm M, cách o là 5km, với vận tốc 60 km/h. 

2 . 5 . Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : 

X = 4t - 10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). 

Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h chuyển động là bao nhiêu ? 

A. -2 km. 

B. 2 km. 

c. -8 km. 

D. 8 km. 

2 . 6 . Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn 
bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa 


8 



điểm cách bên xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát 
làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. 
Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào ? 

A. X = 3 + 80t. 


B. X = (80 - 3)t. 
c. X = 3 - 80t. 


D. X = 80t. 

2.7. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng 
chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 
54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm 
xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai 
ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ? 


A. Ô tô chạy từ A : X A = 54t; Ô tô chạy từ B : Xg = 48t + 10. 

B. Ô tô chạy từ A : X A = 54t + 10 ; Ô tô chạy từ B : Xg = 48t. 

c. Ô tô chạy từ A : X A = 54t ; Ô tô chạy từ B : Xg = 48t - 10. 

D. Ô tô chạy từ A : X A = - 54t; Ô tô chạy từ B : Xg = 48t. 

2 . 8 . Cũng bài toán trên, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô 
A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau ? 


A. 1 h ; 54 km. 

B. 1 h 20 ph ; 72 km. 
c. 1 h 40 ph ; 90 km. 

D. 2 h ; 108 km. 

2 . 9 . Hình 2.1 là đồ thị toạ độ - thời 
gian của một chiếc ô tô chạy từ A 
đến B trên một đường thẳng. Ô tô 
xuất phát từ đâu, vào lúc nào ? 

A. Từ gốc toạ độ o, lúc 0 h. 

B. Từ gốc toạ độ o, lúc 1 h. 

c. Từ điểm M, cách gốc o là 
30 km, lúc 0 h. 

D. Từ điểm M, cách gốc o là 
30 km, lúc 1 h. 


(km)t 


150 

120 

90 

60 

30 





7 




/ 




/ 




/ 




M 






o 1 2 3 4 5 t(h) 

Hình 2.1 


9 



2 . 10 . Cũng từ đồ thị toạ độ - thời gian ở hình 2.1, hỏi quãng đường AB dài bao 
nhiêu kilômét và vận tốc của xe là bao nhiêu ? 

A. 150 km ; 30 km/h. 

B. 150 km ; 37,5 km/h. 
c. 120 km ; 30 km/h. 

D. 120 km ; 37,5 km/h. 


2 . 11 . Một máy bay phản lực có vận tốc 2 500 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên 
khoảng cách 6 500 km thì máy bay này phải bay trong thời gian bao lâu ? 

2 . 12 . a) Một người lái một chiếc xe ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển 
động thẳng đều tới B, cách A 120 km. Tính vận tốc của xe, biết rằng xe tới B 
lúc 8 giờ 30 phút. 

b) Sau 30 phút đỗ tại B, xe chạy ngược về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi vào 
lúc mấy giờ ô tô sẽ về tới A ? 


2 . 13 . Một chiến sĩ bắn thảng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ 
cách đó 200 m. Khoảng thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ 
khi trúng xe tăng là 1 s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Vận tốc 
truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính vận tốc của viên đạn B40. 


2 . 14 *. Hình 2.2 là đồ thị toạ độ - thời gian của hai 
xe máy I và II xuất phát từ A chuyển động 
thảng đều đến B. Gốc toạ độ là A. Gốc thời 
gian là lúc xe I xuất phát. 

a) Xe II xuất phát lúc nào ? 

b) Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét ? 
e) Tính vận tốc của hai xe. 


X (km) 

60 

40 

20 

0 1 2 3 t (h) 

Hình 22 



2 . 15 . Một xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ và chạy với vận tốc 40 km/h để đi 
đến B. Một ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ và chạy với vận tốc 80 km/h theo 
cùng chiều với xe máy. Coi chuyển động của xe máy và ô tô là thảng đều. 
Khoảng cách giữa A và B là 20 km. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm 6 giờ 
làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. 


a) Viết cống thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của 
xe máy và ô tô. 


b) Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian của xe máy và ô tô trên cùng một hệ trục x và t. 


10 




c) Căn cứ vào đồ thị vẽ được, hãy xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp 
xe máy. 

d) Kiểm tra lại kết quả tìm được bằng cách giải các phương trình chuyển 
động của xe máy và ô tô. 

2 . 16 *. Một người đứng tại điểm M cách con đường 
thẳng AB một đoạn h = 50 m để chờ ô tô. 

Khi nhìn thấy ô tô còn cách mình một đoạn —- 7 - 

L = 200 m thì người đó bắt đầu chạy ra đường L ''''' -1 h 

để bắt kịp ô tô (H.2.3). Vận tốc của ô tô la M 

V! = 36 km/h. Nếu người đó chạy với vận tốc 

v 2 = 12 km/h thì phải chạy theo hướng nào để Hình 2.3 

gặp đúng lúc ô tô vừa tới ? 

2.17*. Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải 
mất một khoảng thòi gian t. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của khoảng thời 
gian này là 60 km/h và trong nửa cuối là 40 km/h. Tính tốc độ trung bình 
của ô tô trên cả đoạn đường AB. 

2 . 18 *. Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB có độ dài là s. 
Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu của đoạn đường này là 12 km/h và 
trong nửa cuối là 18 km/h. Tính tốc độ trung binh của xe đạp trên cả đoạn 
đường AB. 

BÀI 3 

CHUYỂN ĐỘNG THẢNG biến Đổi đều 

3 . 1 . Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 

1. Chuyển động thẳng có vận tốc a) công thức tính vận tốc của 

luôn thay đổi (theo thòi gian) là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

2. Đại lượng tính bằng thương số b) chuyển động thẳng chậm dần đều. 

giữa quãng đường đi được của vật và 

khoảng thời gian vật đi hết quãng 
đường đó là 

3. Đại lượng đặc trưng cho độ nhanh c) công thức liên hệ giữa quãng đường 

chậm của chuyển động của chất đi được, vận tốc và gia tốc trong 

điểm tại một vị trí bất kì nào đó là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


11 



4. Đại lượng tính bằng thương số 
giữa độ biến thiên của vận tốc và 
khoảng thời gian trong đó vận tốc 
biến thiên là 

5. Đơn vị đo của gia tốc là 

6. Đại lượng đặc trưng cho sự biến 

thiên của vân tổc cả về độ lớn và 

• * 

phương chiều là 

7. Chuyển đông thẳng ữong đó vận 
tốc tức thòi có độ lớn tăng hoặc 
giảm đều theo thời gian là 

8. Chuyển động thẳng ữong đó vận 
tốc tức thời có độ lớn tăng dần đều 
theo thời gian là 

9. Chuyển dộng thẳng ữong dó vận 
tốc tức thời có dộ lớn giảm dần dều 
theo thời gian là 


d) tốc độ trung bình. 

d) chuyển dộng thẳng nhanh dần dểu. 

e) chuyển dộng thẳng biến dổi. 

g) phương trình chuyển dộng của 
chuyển dộng thẳng nhanh dần dều. 

h) công thức tính quãng dường di 
dược của chuyển dộng thảng nhanh 
dần dều. 

i) gia tốc trung bình của chuyển dộng. 


10. V = v 0 + at (a và v 0 cùng dấu) là 


k) vectơ gia tốc. 


at , 

11. s = v 0 t + —- (a và v 0 cùng dấu) /) mét ữên giây bình phương (m/s ). 

là 


12. X = Xq + v 0 t + (XQ, Vq, a 
cùng dấu) là 

13. V 2 - VQ = 2as (v 0 và a 
cùng dấu) là 


m) chuyển động thẳng biến đổi đều. 

n) vận tốc tức thời. 

o) phương trình chuyển dộng của 
chuyển động thẳng chậm dần dều. 


3.2. Câu nào sai ? 

Trong chuyển dộng thẳng nhanh dần dều thì 

A. vectơ gia tốc ngược chiểu với vectơ vận tốc. 

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. 

c. quãng đường di dược tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. 
D. gia tốc là đại lượng không dổi. 


12 



3.3. Chỉ ra câu sai. 

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc 
giảm đều theo thời gian. 

B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi. 

c. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc 
ngược chiều với vectơ vận tốc. 

D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những 
khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau. 

3.4. Câu nào đúng ? 

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là 

(a và v 0 cùng dấu). 

(a và v 0 trái dấu). 

(a và v 0 cùng dấu). 

(a và v 0 trái dấu). 


A. s = v 0 t + 


at 


B. s = v 0 t + 


at 


c. X = Xq + v 0 t + 


at 


D. X = Xq + v 0 t + 


at 


3.5. Câu nào đúng ? 


Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là 

2 

(a và Vq cùng dấu). 


A. s = v 0 t + 


B. s = v 0 t + 


at 


at 


2 

2 


(a và v 0 trái dấu). 


c. X = x 0 + v 0 t + 


at 


(a và v 0 cùng dấu). 


D. X = x 0 + v 0 t + —— (a và v 0 trái dấu). 

Á* 

3.6. Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của 

chuyển động thẳng nhanh dần đểu (v 2 — Vq = 2as), ta có các điều kiên nào 
dưới đây ? 


13 



V 


A. s > 0 ; a > 0 ; V > v 0 . 

B. s > 0 ; a < 0 ; V < v 0 . 
c. s > 0 ; a > 0 ; V < v 0 . 

D. s > 0 ; a < 0 ; V > v 0 . 

3.7. Hình 3.1 là đồ thị vận tốc theo thời gian 
của một xe máy chuyển động trên một 
đường thẳng. Trong khoảng thời gian 
nào, xe máy chuyển động chậm dần đều ? 

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t L . 

B. Trong khoảng thời gian từ t t đến t 2 . 

c. Trong khoảng thời gian từ t 2 đến t 3 . 0 h t 2 t 3 

D. Các câu trả lời A, B, c đều sai. Hình 3.1 

3.8. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe 
tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đểu. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. 
Gia tốc a và vận tốc V của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu ? 

A. a = 0,7 m/s 2 ; V = 38 m/s. 

B. a = 0,2 m/s 2 ; V = 18 m/s. 

I 

c. a = 0,2 m/s 2 ; V = 8 m/s. 

D. a = 1,4 m/s 2 ; V = 66 m/s. 

3.9. Cũng bài toán trên, hỏi quãng đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s kê từ lúc 
bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình v tb trên quãng đường đó là bao nhiêu ? 

A. s = 480 m ; v tb = 12 m/s. 

B. s = 360 m ; v tb = 9 m/s. 
c. s = 160 m ; v tb = 4 m/s. 

D. s = 560 m ; v tb = 14 m/s. 


14 





3.10. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe 
hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì 
ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu ? 

A. a = - 0,5 m/s 2 . 

B. a = 0,2 m/s 2 . 
c. a = - 0,2 m/s 2 . 

D. a = 0,5 m/s 2 . 


3.11*. Hai ô tô chuyển động trên cùng một đường thẳng đi qua hai địa điểm A 
và B. ô tô xuất phát từ A chạy nhanh dần và ô tô xuất phát từ B chạy chậm 
dần. So sánh hướng gia tốc của hai ô tô trong mỗi trường hợp sau : 


a) Hai ô tô chạy cùng chiều. 

b) Hai ô tô chạy ngược chiều. 

3.12. Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, n, in, rv 

trên hình 3.2, hãy lập công thức tính vận tốc 
và công thức tính quãng đường đi được của 
mỗi vật chuyển động. 

3.13. Khi ô tồ đang chạy với vận tốc 12 m/s trên 
một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng 
ga cho ô tô chạy nhanh dẩn đểu. Sau 15 s, 
ô tô đạt vận tốc 15 m/s. 

a) Tính gia tốc của ô tô. 



0 5 10 15 20 

t (s) 

Hình 3.2 


b) Tính vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga. 


c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga. 

3.14. Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng 
do bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 

0,2 m/s 2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m. 


a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc. 

b) Vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu ? 


15 



3.15. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi 
chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn 
tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga. 

3.16*. Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng 
nghiêng và trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 36 cm. 

a) Tính gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng. 

b) Tính quãng đường viên bi đi được sau 5 giây kể từ khi nó bắt đầu 
chuyển động. 

3.17*. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. 
Trong giây thứ năm, vật đi được quãng đường là 5,9 m. 

a) Tính gia tốc của vật. 

b) Tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ khi vật 
bắt đầu chuyển động. 

3.18*. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người 
lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 
125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. 

a) Tính gia tốc của ô tô. 

b) Tính khoảng thời gian để ô tô chạy trên quãng đường đó. 

3.19*. Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 400 m và 
cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy 

xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đểu với gia tốc 2,5.10 2 m/s 2 . Xe 

máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đểu với gia tốc 2,0.10 2 m/s 2 . 

Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian 
và chọn chiểu từ A đến B làm chiều dương. 

a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. 

b) Xác định vị trí và thòi điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. 

c) Tính vận tốc của mỗi xe máy tại vị trí đuổi kịp nhau. 


16 



BÀI 4 


Sự RƠI Tự DO 

• • 


4.1. Ghép nội dung ở cột bên ữái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Sự rơi của vật chỉ dưới tác dụng 
của ữọng lực là 

2. Đại lượng đặc trưng cho sự biến 

thiên của vận tốc rơi tự do là 

» + 

3. Độ lớn của gia tốc rơi tự do 
thường lấy là 

4. Tại một nơi nhất định trên Trái 

m + • 

Đất, gần mật đất, gia tốc rơi tự do 
của các vật đều có 

5. V = gt là 

6. s = ■ H — là 

2 

4.2. Câu nào đúng ? 

Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống tới đất. Công thức tính vận tốc V của vật 

rơi tự do phụ thuộc độ cao h là 
• 1 * * • 

A. V = 2gh. 



c. V = yỊĩgã. 

D. V = >/gh . 

4.3. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ? 

K. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung. 
B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất. 


a) công thức tính vận tốc 
của chuyển động rơi tự do. 

b) cùng một giá trị. 

c) công thức tính quãng 
đường đi được của chuyển 
động rơi tự do. 

d) gia tốc rơi tự do. 

đ) sự rơi tự do. 

e) g = 9,8 m/s 2 « 10 m/s 2 . 


2.BTVẶTLI10-A 


17 



G. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nước. 

D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống. 

4.4. Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do ? 

A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất. 

B. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi. 

* 

c. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. 

D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được 
hút chân không. 

4.5*. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của 
các vật ? 

A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiểu từ trên xuống. 

B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều. 

c. Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. 

D. Lúc t = 0 thì V * 0. 

4.6. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của 

không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . Vận tốc V của vật trước khi 

chạm đất là bao nhiêu ? 

* 

A. V = 9,8 m/s. 

B. vx 9,9 m/s. 
c. V = 1,0 m/s. 

D. V « 9,6 m/s. 

4.7*. Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu bằng 
9,8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi 

ế 

sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất ? 

A. t = 1 s. 

B. t = 2 s. 
c. t = 3 s. 

D. t = 4 s. 


18 



4.8*. Cũng bài toán trên, hỏi vận tốc của vật trước khi chạm đất là bao nhiêu ? 

A. V = 9,8 m/s. 

B. V = 19,6 m/s. 
c. V = 29,4 m/s. 

D. V = 38,2 m/s. 


4.9. Hai vật được thả rơi tự do đổng thời từ'hai độ cao khác nhau hị và h 2 . Khoảng 
thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. 


Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao 



là bao nhiêu ? 


A. 

B. 



c. 

D. 



4.10. Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối 
cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m. Lấy gia tốc 

rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . 

4.11 . Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong khoảng thời 
gian đó vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu ? Lấy gia tốc rơi tự do 

g = 9,8 m/s 2 . 

4.12. Hai viên bi A và B được thả rơi tự do từ cùng một độ cao. Viên bi A rơi 
sau viên bi B một khoảng thời gian là 0,5 s. Tính khoảng cách giữa hai 
viên bi sau thời gian 2 s kể từ khi bi A bắt đầu rơi. Lấy gia tốc rơi tự do 

g = 9,8 m/s 2 . 

4.13. Một vật rơi tự do từ độ cao s xuống tới mặt đất. Cho biết trong 2 s cuối cùng, 
vật đi được đoạn đường bằng một phần tư độ cao s. Hãy tính độ cao s và 

khoảng thời gian rơi t của vật. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . 


19 



4.14*. Một vật được thả rơi từ một khí cầu đang bay ở độ cao 300 m. Bỏ qua lực 

cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . Hỏi sau bao lâu thì 

vât rơi chạm đất ? Nếu : 

• * 

a) khí cầu đứng yên ; 

b) khí cầu đang hạ xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,9 m/s ; 

c) khí cầu đang bay lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,9 m/s. 


BÀI 5 

? V 

CHUYẾN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 


5.1. Ghép nội dung ở cột bên ứái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 

1. Chuyển động có quỹ đạo tròn là 

a) công thức liên hệ giữa 
tốc độ dài và tốc độ góc. 

2. Đại lượng đo bằng góc quét của bán kính 
quỹ đạo tròn trong đơn vị thời gian là 

b) vòng trên giây (vòng/s) 
hay Héc (Hz). 

3. Đơn vị đo của tốc độ góc là 

c) gia tốc hướng tâm. 

4. Khoảng thòi gian để chất điểm chuyển 
động tròn đều đi hết một vòng trên quỹ đạo 
của nó gọi là 

d) chu kì của chuyển động 
tròn đều. 

5. Số vòng mà chất điểm chuyển động ứòn 
đều đi được ứong một giây gọi là 

đ) công thức tính độ lớn 
của gia tốc hướng tâm. 

6. Đơn vi đo của tần số là 

* 

e) tốc độ góc. 

7. V = rco là 

g) chuyển động tròn. 

8. Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về 
hướng của vận tốc trong chuyển động ứòn 

là 

h) rađian trên giây (rad/s). 

V 2 2 

9. a = —— = rar là 
r 

i) tần số của chuyển đông 
tròn đều. 


20 



5.2. Câu nào sai ? 

Chuyển động tròn đều có 

A. quỹ đạo là đường tròn. 

B. tốc độ dài không đổi. 
c. tốc độ góc không đổi. 

D. vectơ gia tốc không đổi. 

5.3. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đểu ? 

A. Chuyển dộng của dầu van bánh xe dạp khi xe dang chuyển động thẳng 
chậm dần dều. 

B. Chuyển dộng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

c. Chuyển dộng của điểm dầu cánh quạt trần khi dang quay ổn định. 

D. Chuyển dộng của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. 

5.4. Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển dộng tròn dều ? 

A. Chuyển dộng của con ngựa trong chiếc đu quay khi dang hoạt dộng 
ổn định. 

B. Chuyển dộng của điểm dầu cánh quạt trần khi quạt dang quay. 

c. Chuyển dộng của điểm đầu cánh quạt khi máy bay dang bay thẳng dều đối 
với người dưới dất. 

D. Chuyển dộng của chiếc ống bương chứa nước trong cái cọn nước. 

5.5. Câu nào sai ? 

Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển dộng tròn đều 

A. dặt vào vật chuyển dộng tròn. 

B. luôn hướng vào tâm của quỹ dạo tròn, 
c. có dộ lớn không đổi. 

D. có phương và chiều không dổi. 

5.6. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm 
với tốc dộ dài của chất điểm chuyển dộng tròn dều là gì ? 

A. V = cor ; a ht = v 2 r. 

(0 _ V 2 

B. V = — ; a ht = —. 

r r 


21 



c. V = (ừr ; 


_v 2 

a ht - 

r 

n (0 . V 2 

D. V = — ; a ht = —. 
r r 

5.7. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc (0 với chu kì T và giữa tốc độ góc (0 với 


tần số f trong chuyển động tròn đều là gì ? 

. 2rc 

A. (0 = —— ; 

T 

(ừ = 2nf. 

B. (ừ = 2rcT ; 

(ừ = 2nf. 

c. (ừ = 2rcT; 

2 71 

(ừ = —. 

f 

r. 2tc 

D. CO = — 1 ; 

8 

II 

> 

* 


« w • 

T f 


5.8. Tốc độ góc (ừ của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu ? 

A. (ừ « 7,27.10 4 rad/s. 

B. (ừ «7,27.10 5 rad/s. 
c. (ừ « 6,20.10 6 rad/s. 

D. (ừ « 5,42.10 5 rad/s. 

5.9. Một người ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với tần số 
5 vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3 m. 
Gia tốc hướng tâm của người đó là bao nhiêu ? 

A. a ht = 8,2 m/s 2 

B. a ht « 2,96.1 o 2 m/s 2 . 
c. a ht = 29,6.10 2 m/s 2 . 

D. a ht « 0,82 m/s 2 . 

5.10. Một dĩa tròn quay đểu quanh một trục đi qua tâm đĩa. So sánh tốc độ góc (ừ ; 
tốc độ dài V và gia tốc hưổng tâm a ht của một điểm A và của một điểm B 


22 



nằm trên đĩa : điểm A nằm ở mép đĩa, điểm B nằm ở chính giữa bán kính r 
của đĩa. 

5.11. Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25 cm. Tính tốc độ góc và 
gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang 
chạy với tốc độ dài 36 km/h. 

5.12. Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày - đêm. Tính tốc độ góc 
của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 

5.13. Kim phút của một đồng hồ dài gấp 1,5 lần kim giờ. Hỏi tốc độ dài của đầu 
kim phút lớn gấp mấy lần tốc độ dài của đầu kim giờ ? 

5.14. Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo 
tròn. Chu kì quay của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng 
tâm của vệ tinh. Cho bán kính Trái Đất là 6 400 km. 


BAI 6 

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYẩN động 
CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 


6.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tưctng ứng ỏ' cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 

1. Sự phụ thuộc của quỹ đạo chuyển 
động vào hệ quy chiếu thể hiện 

2. Sự phụ thuộc của vận tốc chuyển 
động vào hê quy chiếu thể hiện 

3. Vận tốc tuyệt đối là 


a) vận tốc của vật đối với hệ quy 
chiếu đứng yên. 

b) vận tốc tưomg đối cộng với vận 
tốc kéo theo. 

c) vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu 
chuyển động. 


23 



d) tính tương đối của chuyển 
động. 


4. Vận tốc tương đối là 

5. Vận tốc kéo theo là 

* 

6. Vận tốc tuyệt đối bằng 

đ) tính tương đối của vận tốc. 

e) vận tốc của hệ quy chiếu 
chuyển động đốì với hệ quy 
chiếu đứng yên. 

6.2. Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính 
tương đối ? 

A. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau. 

B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau 
đứng bên lề đường. 

c. Vì chuyển động của ô tô không ổn định : lúc đứng yên, lúc chuyển động. 

D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau 
(gắn với đường và gắn với ô tô). 

6.3. Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, tại sao người ta 
không chọn hệ quy chiếu gắn với Trái Đất ? 

A. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có kích thước không lớn. 

B. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thông dụng. 

c. Vì hộ quy chiếu gắn với Trái Đất không cố định trong không gian vũ trụ. 

D. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thuận tiện. 

6.4. Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ toa sang hành khách B ở toa 
tàu bên cạnh. Hai toa tàu đang đỗ trên hai đưcmg tàu song song với nhau trong 
sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc 
chấn không xảy ra ? 

A. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. A chạy nhanh hơn. 

B. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. B chạy nhanh hơn. 
c. Toa tàu A chạy về phía trước. Toa tàu B đứng yên. 

D. Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy vể phía sau. 


24 



6 , 5 . Hoà đứng yên trên sân ga. Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. 
Bỗng toa tàu chạy về phía trước vói vận tốc 7,2 km/h. Hoà bắt đầu chạy theo 
toa tàu cũng với vận tốc ấy. Bình thì chạy ngược với chiểu chuyển động của 
toa với vận tốc 7,2 km/h đối với toa. Hỏi vận tốc của Bình đối với sân ga và 
đối với Hoà bằng bao nhiêu ? 


A. 

v Bình, ga 7,2 km/h ; 

v Bình, Hoà 0. 

B. 

v Bình, ga ~ 0 ; 

v Bình, Hoà = “7,2 km/h. 

c. 

v Bình, ga = 7,2 km/h ; 

v Bình, Hoà = 14> 4 km/h. 

D. 

v Bình, ga = 14> 4 km/h ; 

v Bình, Hoà = 7,2 km/h. 


6 . 6 . Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 

6.5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 

1.5 km/h. Vận tốc V của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu ? 

A. 8,00 km/h. 

B. 5,00 km/h. 
c. 6,70 km/h. 

D. 6,30 km/h. 

6 . 7 . Hai ô tô cùng xuất phát từ hai bến xe A và B cách nhau 20 km trên một đoạn 
đường thẳng. Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 
15 phút. Nếu hai ô tô chạy cùng chiều thì chúng sẽ đuổi kịp nhau sau 1 giờ. 
Tính vận tốc của mỗi ô tô. 

6 . 8 . Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 
36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 
6 km/h. 

a) Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy. 

bì Tính khoảng thòi gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng chảy từ bến B 
trở về đến bến A. 

6 . 9 . Một ca nô chạy xuôi dòng sông mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở 
thượng lưu tới bến B ở hạ lưu và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B về 
đến bến A. Cho rằng vận tốc của ca nô đối với nước là 30 km/h. 


25 



a) Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. 

b) Tính vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. 

6.10. Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ bến A đến bến B phải 
mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 
3 giờ. Hỏi nếu ca nô bị tắt máy và thả trôi theo dòng chảy thì phải mất bao 
nhiêu thời gian để trôi từ A đến B ? 


BÀI TẬP CUỐI CHU0NGI 


1.1. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển 
động với tốc độ 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 

60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình v tb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ? 

A. 24 km/h. c. 50 km/h. 

B. 48 km/h. D. 40 km/h. 


1 . 2 . Hình 1.1 là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng. Theo đồ 
thị này, gia tốc a của vật tương ứng với các đoạn AB, BC, CD là bao nhiêu ? 


A. Đoạn AB : aj = 0,8 m/s 2 . 
Đoạn BC : a 2 = 0. 

Đoạn CD : a 3 = 0,5 m/s 2 . 

B. Đoạn AB : aj = 1,8 m/s 2 . 
Đoạn BC : a 2 = 0. 

Đoạn CD : a 3 = - 0,5 m/s 2 . 
c. Đoạn AB : ãị = 0,8 m/s 2 . 
Đoạn BC : a 2 = 0. 

Đoạn CD : a 3 = - 1 m/s 2 . 



0 10 20 30 40 

t(s) 

Hình Ỉ.I 


26 



D. Đoạn AB : aj = 0,8 m/s 2 . 

Đoạn BC : a 2 = 0. 

Đoạn CD : a 3 = - 0,5 m/s 2 . 

1.3. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 
4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian 
này là bao nhiêu ? 

A. 100 m. 

B. 50 m. 
c. 25 m. 

D.500 m. 

1.4. Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với 
gia tốc 0,1 m/s 2 . Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h 
là bao nhiêu ? 

A. 360 s. 

B. 200 s. 
c. 300 s. 

D. 100 s. 

1 . 5 . Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì người lái xe hãm phanh. 

0 tô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường 
s mà ô tô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là bao nhiêu ? 

A. s = 45 m. 

B. s = 82,6 m. 
c. s = 252 m. 

D. s = 135 m. 

1.6. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s 2 thì tốc độ trung bình v tb của một vật 
trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu ? 


27 



A. v tb = 15 m/s. 

B. v tb = 8 m/s. 

c. v tb = 10 m/s. 

D. v tb = 1 m/s. 

1.7. Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay dều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng 
hết đúng 0,2 s. Hỏi tốc dộ dài V của một diểm nằm trên mép đĩa bằng 
bao nhiêu ? 

A. V = 62,8 m/s. 

B. V = 3,14 m/s. 
c. V = 628 m/s. 

D. V = 6,28 m/s. 

1.8. Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18 km. Cho biết 
vân tốc của ca nô dối với nước là 16,2 km/h và vân tốc của nước dối với bờ 

■ ' m 

sông là 5,4 km/h. Hỏi khoảng thời gian t dể một ca nô chạy xuôi dòng từ A 
dến B rồi lại chạy ngược dòng trở về A bằng bao nhiêu ? 

A. t = 1 giờ 40 phút. 

B. t « 1 giờ 20 phút, 
c. t = 2 giờ 30 phút. 

D. t = 2 giờ 10 phút. 

1.9. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ hai địa diểm A và B cách 
nhau 20 km và chuyển dộng thẳng dếu theo chiều từ A đến B. Ô tô di từ A có 
vận tốc là 80 km/h và xe máy di từ B có vận tốc là 40 km/h. Chọn A làm gốc 
toạ dộ, chiều từ A đến B là chiều dương và chọn thời diểm xuất phát của hai 
xe làm mốc thời gian. 

a) Viết phương trình chuyển dộng của mỗi xe. 

b) Tính thời diểm và vị trí hai xe duổi kịp nhau. 


28 



c) Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe. Căn cứ vào đồ thị này, hãy xác định 
vị trí và thời điểm hai xe đuổi kịp nhau. So sánh kết quả tìm được trên đồ thị 
với kêt quả tính trong câu b). 

1 . 10 . Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A rồi qua điểm B 
cách A 20 m trong thời gian t = 2 s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là 

Vg = 12 m/s. 

a) Tính gia tốc của ô tô và vận tốc của nó khi đi qua điểm A. 

b) Tính quãng đường ô tô đã đi được từ điểm khởi hành đến điểm A. 

✓ 

1 . 11 . Một xe đạp đang đi với vận tốc 12 km/h thì hãm phanh. Xe chuyển động 
chậm dần đều và đi được thêm 10 m thì dừng lại. 

a) Tính gia tốc của xe. 

b) Tính thời gian hãm phanh. 

1 . 12 . Một hòn bi lăn xuống một máng nghiêng theo đường thẳng. Khoảng cách 
giữa 5 vị trí liên tiếp A, B, c, D, E của hòn bi là AB = 3 cm, BC = 4 cm, 
CD = 5 cm và DE = 6 cm. Khoảng thời gian để hòn bi lăn trên các đoạn AB, 
BC, CD và DE đều là 0,5 s. . 

a) Chứng minh chuyển động của hòn bi là chuyển động thẳng, nhanh 
dần đều. 

b) Tính gia tốc của hòn bi. 

1 . 13 . Nếu có một giọt nước mưa rơi được 100 m trong giây cuổi cùng trước khi 
chạm đất, thì giọt nước mưa đó phải bắt đầu rơi từ độ cao bao nhiêú mét ? 
Cho rằng chuyển động của giọt nước mưa là rơi tự do với g = 9,8 m/s 2 và 
trong suốt quá trình rơi, khối lượng của nó không bị thay đổi. 


29 



ChưongII ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIẾM 

BÀI 9 

TổNG HỢP Lực VÀ PHÂN TÍCH Lực 
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐlỂM 


9 . 1 . Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ 
đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ? 

A. 9 N. c. 6N. 

B. 1 N. D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại. 

9 . 2 . Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi góc 
giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu ? 

A. 30°. c. 45°. 

B. 60°. D. 90°. 

9 . 3 . Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biết góc giữa cặp lực đó. 

A. 3N, 15 N ; 120° c. 3 N, 6 N ; 60°. 

B. 3 N, 13 N ; 180°. D. 3 N, 5 N ; 0°. 

9 . 4 . Câu nào đúng ? 

Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể 

A. nhỏ hơn F. c. vuông góc với lực F. 

B. lớn hơn 3F. D. vuông góc với lực 2F. 

9 . 5 . Một vật có khối lượng m = 5,0 kg được treo bằng ba dây như hình 9.1. Lấy 
g = 9,8 m/s 2 . Tìm lực kéo của dây AC và dây BC. 


30 





777777777777777777777777777777777 

Hình 9.1 Hình 9.2 

9 . 6 . Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng 
lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A'B', 
cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa o của dây cáp, làm 
dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (H.9.2). Tính lực kéo của mỗi nửa dây. 


BAI 10 

BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 

• * 

I - ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN 


10 . 1 . Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 


1. Quán tính là 

2. Lực làm cho mọi vật chuyển động 
chậm dần rồi dừng lại gọi là 

3. Các lực tác dụng vào một vật mà vật đó 
vẫn đứng yên hay chuyển động thẳng đều 
thì các lực đó là 

4. Các lực tác dụng vào một vật đang 
chuyển động có gia tốc là 


a) các lực cân bằng. 

b) lực ma sát. 

c) các lực không cân bằng. 


d) tính chất của mọi vật có 
xu hướng chống lại sự thay 
đổi vận tốc. 

m 


I 


31 


10 . 2 . Câu nào đúng ? 

Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách 

A. dừng lại ngay. c. chúi người về phía trước. 

B. ngả người về phía sau. D. ngả người sang bên cạnh. 

10 . 3 . Câu nào sau đây là đúng ? 

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được. 

B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được, 
c. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật. 

D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật. 

10 . 4 . Một vật đang đứng yên. Ta có thể kết luận rằng vật không chịu tác dụng của 
lực nào được không ? 

10 . 5 . Một hành khách ngồi ở cuối xe phàn nàn rằng, do lái xe phanh gấp mà một 
túi sách ở phía trước bay về phía anh ta làm anh ta bị đau. Người đó nói 
đúng hay sai ? 

10 . 6 . Nếu định luật I Niu-tơn đúng thì tại sao các vật chuyển động trên mặt đất 
cuối cùng đều dừng lại ? 

10 . 7 . Tại sao không thể kiểm tra được định luật I Niu-tơn bằng một thí nghiệm 
trong phòng thí nghiệm ? 

10 . 8 . Điều gì sẽ xảy ra với người lái xe máy chạy ngay sau một xe tải nếu xe tải 
đột ngột dừng lại ? 

10 . 9 . Hãy giải thích sự cần thiết của dây an toàn và cái tựa đầu ở ghế ngồi trong 
xe tắc xi ? 


n - ĐỊNH LUẬT n NIU-TƠN 


10.10. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 


1. Lực còn lại khi một lực chỉ khử được 
* • • ■ * 

một phần của một lực khác ngược 
hướng với nó lại gọi là 


a) nguyên nhân làm thay 
đổi vận tốc của một vật 
đang chuyển động. 


32 



2. Đơn vị của lưc là 


b) lực của Trái Đất tác 

dụng vào các vật ở gần 

mặt đất. 

■ 

3. Lực là c) hợp lực. 

4. Khối lượng là d) niutơn. 

5. Trọng lực là đ) đại lượng đặc trưng cho 

mức quán tính của một vật. 

10.11. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi 
thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào ? 

A. Lớn hơn. c. Không thay đổi. 

B. Nhỏ hơn. D. Bằng 0. 

10 . 12 . Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng 
yên, trong khoảng thời gian 2,0 s. Quãng đường mà vật đi được trong 
khoảng thời gian đó là 

A. 0,5 m. c. 1,0 m. 

B. 2,0 m. D. 4,0 m. 

10.13. Một quả bóng có khối lượng 500 g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng 
một lực 250 N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s, thì 
bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao nhiêu ? 

A. 0,01 m/s. c. 0,1 m/s. 

B. 2,5 m/s. . D. 10 m/s. 

10 . 14 . Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng 
thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,50 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác 
dụng vào nó là bao nhiêu ? 

A. 3,2 m/s 2 ; 6,4 N. c. 6,4 m/s 2 ; 12,8 N. 

B. 0,64 m/s 2 ; 1,2 N. D. 640 m/s 2 ; 1 280 N. 

10 . 15 . Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc 
của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật 
là bao nhiêu ? 


3.BTVẬTLI10 -A 


33 



A. 15 N. 

B. 10 N. 


c. 1,0 N. 

D. 5,0 N. 

10 . 16 . Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi 
tiếp được quãng đường 50 m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 
120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là bao 
nhiêu ? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau. 

A. 100 m. c. 141m. 

B. 70,7 m. D. 200 m. 


HI - ĐỊNH LUẬT HI NIU-TƠN 
• « 


10 . 17 . Câu nào đúng ? 

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kinh, làm 
vỡ kinh. 

A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng 
vào hòn đá. 

B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính bằng (về độ lớn) lực của tấm kính 
tác dụng vào hòn đá. 

c. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng 
vào hòn đá. 

D. Viên đá không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính. 

10 . 18 . Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng 
người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào ? 

A. Không đẩy gì cả. c. Đẩy lên. 

B. Đẩy xuống. ' D. Đẩy sang bên. 

10 . 19 . Câu nào đúng ? 

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về 
phía trước là 

A. lực mà ngựa tác dụng vào xe. 

B. lực mà xe tác dụng vào ngựa. 


34 


3.BTVẬTÚ10 -B 



c. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất. 

D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. 

10 . 20 . Câu nào đúng ? 

Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác 
dụng lên người đó có độ lớn 

A. bằng 500 N. 

B. bé hơn 500 N. 
c. lớn hơn 500 N. 

D. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất. 

10 . 21 . Lực nào làm cho thuyển (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ ? 
Lực nào làm cho máy bay cánh quạt chuyển động được trong không khí 9 

10 . 22 . Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động vể phía trước với tốc độ 5 m/s, 
va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất 
chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1 m/s, còn vật thứ hai chuyển động với 
tốc độ 2 m/s. Hỏi khối lượng của vật thứ hai bằng bao nhiêu kg ? 


BÀI 11 

Lực HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DÂN 

• • • • • 


11 . 1 . Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10 N. Khi chuyển 
động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kinh Trái Đất) thì nó .có 
trọng lượng bằng bao nhiêu niutơn ? 

A. 1 N. c. 5 N. 

B. 2.5N. D. 10 N. 

11 . 2 . Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2,0.10 4 kg, ở cách xa nhau 
40 m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng p của 
mỗi xe ? Lấy g - 9,8 m/s 2 . 


35 



A. 34.10 10 p. c. 85.10~ 8 P. 

B. 34.10 _8 P. D. 85.10 _12 P. 

11 . 3 . Một con tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm 
Trái Đất bằng bao nhiêu lần bán lánh Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của 
Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau ? Cho biết khoảng cách từ tâm 
Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng của 
Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng của Trái Đất 81 lần. 

11 . 4 . Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3 200 m và ở độ cao 3 200 km so với mặt đất. 
Cho biết bán kính của Trái Đất là 6 400 km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất 

là 9,80 m/s 2 . 

11 . 5 . Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người 
đó ở 

a) trên Trái Đất (g = 9,80 m/s 2 ). 

b) trên Mặt Trăng (g = 1,7 m/s 2 ). 

c) ưên Kim tinh (g = 8,7 m/s 2 ). 

d) trong khoảng không vũ trụ rất xa các thiên thể. 


BÀI 12 

Lực ĐÀN HỔI CỦA LÒ xo. ĐỊNH LUẬT HÚC 
1 • • 


Trong các bài tập dưới đây, các lò xo đều là lí tưởng, tức là cố khối lượng 
không đáng kể. 

12.1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực 
đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều 
dài của nó bằng bao nhiêu ? 

A. 28 cm. c. 48 cm. 

B. 40 cm. D. 22 cm. 

36 



12 . 2 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định 

• * " 

một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều 
dài của nó là bao nhiêu ? 

A. 2,5 cm. c. 12,5 cm. 

B. 7,5 cm. D. 9,75 cm. 

12 . 3 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25,0 cm được treo thẳng đứng. Khi móc vào 
đầu tự do của nó một vật có khối lượng 20 g thì lò xo dài 25,5 cm. Hỏi nếu 
treo một vật có khối lượng 100 g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu ? 

12 . 4 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm và có độ cứng 75 N/m. Lò xo vượt 

quá giới hạn đàn hồi của nó khi bị kéo dãn vượt quá chiều dài 30 cm. Tính 

lực đàn hồi cực đại của lò xo. 

* * * 

12 . 5 . Một lò xo được giữ cố định ở một đầu. Khi tác dụng vào đầu kia của nó lực 
kéo Fj = 1,8 N thì nó có chiều dài /j = 17 cm. Khi lực kéo là F 2 = 4,2 N thì 

nó có chiểu dài / 2 = 21 cm. 

Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. 

12 . 6 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên là / 0 . Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu 
dưới một quả cân có khối lượng mj = 100 g, lò xo dài 31 cm. Treo thêm vào 
đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m 2 = 100 g, nó dài 32 cm. Lấy 
g = 10 m/s 2 . Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. 

12 . 7 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên là ỈQ = 27 cm, được treo thẳng đứng. 

Khi treo vào lò xo một vật có trọng lượng Pj = 5 N thì lò xo dài lị = 44 cm. 

Khi treo một vật khác có trọng lượng P 2 chưa biết, lò xo dài / 2 = 35 cm. Hỏi 
độ cứng của lò xo và trọng lượng chưa biết. 

12 . 8 . Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 5,0 cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi móc 
vào đầu dưới một vật có khối lượng mj = 0,50 kg, lò xo dài lị = 7,0 cm. Nếu heo 

một vật khác có khối lượng m 2 chưa biết, thì nó dài 6,5 cm. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 
Tính độ cứng của lò xo và khối lượng m 2 chưa biết. 


37 



12.9. Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn 
sư phu thuộc của độ dãn A/ của 

É 1 * * * 

một lò xo vào lực kéo F. 

* * 

a) Tại sao có thể nói các cặp 
giá trị F và A/ trên đồ thị đều 
nằm trong giới hạn đàn hồi của 
lò xo ? 

b) Tim độ cứng của lò xo. 


F(N) 



Hình 12.1 

c) Khi kéo bằng lực F x chưa biết, thì độ dãn của lò xo là 4,5 cm. Hãy xác 
định F x bằng đồ thị. 


BÀI 13 

Lực MA SÁT 

■ 


13 . 1 . Câu nào đúng ? 

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được 
truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có 

A. lực ma sát. c. lực tác dụng ban đầu. 

B. phản lực. D. quán tính. 

13 . 2 . Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng 
để truyền cho nó một vận tốc đầu 10 m/s. Hệ sô' ma sát trượt giữa bóng và 
mặt băng là 0,10. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì 

dừng lại ? Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

A. 39 m. c. 51 m. 

B. 45 m. D. 57 m. 

13 . 3 . Điều gì xảy ra đối với hệ sô ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt 
tiếp xúc tăng lên ? 

A. Tăng lên. c. Không thay đổi. 

B. Giảm đi. D. Không biết được. 


38 



13 . 4 . Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền cho nó một vận tốc đầu v 0 = 3,5 m/s. 
Sau khi đẩy, hộp chuyển động trượt trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa 
hộp và sàn nhà là p = 0,30. Hỏi hộp đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu ? 

Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

13 . 5 . a) Vì sao đế dép, lốp ô tô, lốp xe đạp phải khía ở mặt cao su ? 

b) Vì sao quần áo đã là lại lâu bẩn hơn không là ? 

c) Vì sao cán cuốc khô khó cầm hơn cán cuốc ẩm ướt ? 

13 . 6 . Đặt một vật lên mặt bàn nằm ngang rồi tác dụng vào vật một lực theo 
phương ngang, ta thấy vật không chuyển động. Hãy giải thích tại sao. 

13 . 7 . Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 
220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt 

giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

13 . 8 . Một ô tô có khối lượng 800 kg có thể đạt được tốc độ 20 m/s trong 36 s vào 
lúc khởi hành. 

a) Lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe là lực nào và có độ lớn bằng 
bao nhiêu ? 

b) Tính tỉ sô' giữa độ lớn của lực tăng tốc và trọng lượng của xe. 


BÀI 14 

Lực HƯỚNG TÂM 


14 . 1 . Một vệ tinh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh 
Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kính 

R = 6 400 km. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Hãy tính 

a) tốc độ dài của vệ tinh. 

b) chu kì quay của vệ tinh. 

c) lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh. 


39 



14 . 2 . Cho biết chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 27,32 ngày và 

khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 3,84.10 8 m. Hãy tính khối lượng 
của Trái Đất. Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn. 

14 . 3 . Một vệ tinh, khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ 
cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là 5,3.10 3 s. 


a) Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh. 

b) Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh. 

14 . 4 . Trong môn quay tạ, một vận động viên quay dây sao cho cả dây và tạ 
chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn tạ chuyển 
động trên đường tròn bán kính 2,0 m với tốc độ dài 2,0 m/s thì người ấy phải 
giữ dây với một lực bằng 10 N. Hỏi khối lượng của tạ bằng bao nhiêu ? 


14 . 5 . Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay dây trong mặt 
phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,400 kg chuyển động trên đường 
tròn bán kính 0,500 m với tốc độ góc không đổi 8,00 rad/s. Hỏi lực căng của 
dây khi hòn đá ở đỉnh của đường tròn ? 


14 . 6 . Một quả cầu khối lượng 0,50 kg được buộc vào đầu 
của một sợi dây dài 0,50 m rồi quay dây sao cho 
quả cầu chuyển động tròn đều trong mặt phẳng 

nằm ngang và sợi dây làm thành một góc 30° so 

với phương thẳng đứng (H.14.1). Lấy g = 9,8 m/s 2 . 
Xác định tốc độ dài của quả cầu. 



14 . 7 . Một ô tô, khối lượng 2,5 tấn chuyển động qua một 

cầu vượt với tốc độ không đổi là 54 km/h. Cầu 141 

vượt có dạng một cung tròn, bán kính 100 m. Tính áp lực của ô tô lên cầu tại 

điểm cao nhất của cầu. Lấy g = 9,8 m/s . 


40 



BÀI 15 

BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 


15 . 1 . BiA có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng 
độ cao, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ 
lớn. Bỏ qua sức cản của không khí. 

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng. 

A. A chạm đất trước B. 

* 

B. A chạm đất sau B. 

c. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. 

D. Chưa đủ thông tin để trả lời. 

15 . 2 . Một viên bi X được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, 
một viên bi Y có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi 
từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi điều gì sau đây sẽ 
xảy ra ? 

A. Y chạm sàn trước X. 

■ 

B. X chạm sàn trước Y. 

* 

c. Y chạm sàn trong khi X mới đi được nửa đường. 

D. X và Y chạm sàn cùng một lúc. 

15 . 3 . Một quả bóng tennit được đặt trên mặt bàn và được truyển một vận tốc đầu 
theo phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra 
khỏi bàn ? 




15 . 4 . Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc 
thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so vói mặt đất. Người 
đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận động viên đó 

khi rời khỏi dốc là bao nhiêu ? Lấy g = 9,8 m/s 2 . 


41 



15 . 5 . Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương 
ngang xuống biển với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao 50 m so với mặt nước 

biển. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm vào mật nước ? 

b) Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước. 

15 . 6 . Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 490 m thì thả một 
gói hàng. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

a) Bao lâu sau thì gói hàng sẽ rơi đến đất ? 

b) Tầm bay xa (tính theo phương ngang) của gói hàng là bao nhiêu ? 

c) Gói hàng bay theo quỹ đạo nào ? 


BÀI TẬP CUỐI CHƯUNGII 

11.1. Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực Fj = 40 N hướng về phía Đông, lực F 2 = 50 N 

hướng về phía Bắc, lực F 3 = 70 N hướng về phía Tây và lực F 4 = 90 N hướng 
về phía Nam. 

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ? 

A. 50 N. c. 170 N. 

B. 131N. D. 250 N. 

11.2. . Câu nào đúng ? 

Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niu-tơn 

A. tác dụng vào cùng một vật. 

B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 

c. không cần phải bằng nhau về độ lớn. 

D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá. 

11.3. Phát hiện cặp "lực và phản lực" trong những tình huống sau đây : 

a) Một người bước lên bậc cầu thang. 

b) Một quả bóng bay đến đập vào lưng đứa trẻ. 

11.4. Cặp lực nào dưới đây là cặp "lực và phản lực" theo định luật III Niu-tơn ? 
Cặp lực nào là cặp lực cân bằng ? 

a) Con ngựa kéo xe chuyển động có gia tốc về phía trước ; xe kéo ngựa về 
phía sau. 


42 



b) Con ngựa kéo xe về phía trước nhưng xe vẫn đứng yên ; xe kéo ngựa vể 
phía sau. 

c) Con ngựa kéo xe về phía trước nhưng xe vẫn đứng yên. Mặt đất tác dụng 
vào xe một lực bằng vể độ lớn nhưng ngược chiều. 

d) Trái Đất tác dụng vào xe một lực hút hướng thẳng đứng xuống dưới. 
Mặt đất tác dụng vào xe một lực bằng về độ lớn và ngược chiều ? 

11.5. Một quả bóng, khối lượng 0,2 kg được ném về phía một vận động viên bóng 
chày với tốc độ 30 m/s. Người đó dùng gậy đập vào quả bóng cho bay ngược 
lại với vận tốc 20 m/s. Thời gian gậy tiếp xúc với bóng là 0,025 s. 
Hỏi lực mà bóng tác dụng vào gậy có độ lớn bằng bao nhiêu và có hướng 
thế nào ? 

11.6. Hai đội A và B chơi trò chơi kéo co. Nếu đội A kéo dây bằng một lực có độ 
lớn bằng 250 N, thì đội B kéo dây bằng một lực có độ lớn bằng’bao nhiêu ? 
Xét hai trường hợp : 

a) hai đội hoà ; 

b) đội A thắng. 

11.7. Một hòn đá được treo vào môt điểm cố đinh 

• • * t 

bằng một sợi dây dài 1,00 m. Quay dây sao 
cho chất điểm chuyển động tròn đều trong mặt 
phẳng nằm ngang và thực hiện được 30 vòng 

trong một phút (H.II.l). Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

a) Tính góc nghiêng của dây so với phương 
thẳng đứng. 

b) Hòn đá đang chuyển động thì dây bị đứt và hòn đá bị văng đi từ độ cao 
1,00 m so với mặt đất. Tính quãng đường mà vật đi được theo phương ngang 
kể từ khi dây đứt. 

11.8. Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 
45 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng là 250 m/s. Lấy 

g = 9,8 m/s 2 . 

a) Đạn ở trong không khí bao lâu ? 

b) Điểm đạn rơi xuống đất cách điểm bắn theo phương ngang bao xa ? 

c) Khi rơi xuống đất, thành phẩn thẳng đứng của vận tốc của viên đạn có đô 
lớn bằng bao nhiêu ? 


O' 



Hình ỈU 


43 




ChươngIII CÂN BẰNG VÀ CHUYÊN ĐỘNG 

CỦA VẬT RẮN 

BÀI 17 

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG 

• • • t 

CỦA HAI Lực VÀ CỦA BA Lực KHÔNG SONG SONG 

* * 

17 . 1 . Một vật khối lượng m = 5,0 kg được 
giữ yên trên một mật phẳng nghiêng 
bằng một sợi dây song song với mặt 

phẳng nghiêng. Góc nghiêng a = 30° 

(H.17.1). Bỏ qua ma sát giữa vật và 

, 2 

mặt phang nghiêng ; lấy g = 10 m/s . 

Xác định lực càng của dây và phản lực 
của mặt phẳng nghiêng. 

17 . 2 . Một chiếc đèn có trọng lượng p = 40 N 
được treo vào tường nhờ một dây xích. 

Muốn cho đèn ở xa tường người ta 
dùng một thanh chống nằm ngang, 
một đầu tì vào tường còn đầu kia tì vào 
điểm B của dây xích (H.17.2). Bỏ qua 
trổng lượng của thanh chống, dây xích 
và ma sát ở chỗ thanh tiếp xúc với 
tường. Cho biết dây xích hợp với tường 

một góc 45°. 

a) Tính lực căng của các đoạn xích BC và AB. Hình 17.2 

b) Tính phản lực Q của tường lên thanh. 

17 . 3 . Một thanh AB đồng chất, khối lượng m = 2,0 kg tựa lên hai mặt phẳng 
nghiêng không ma sát, với các góc nghiêng a = 30° và p = 60°. Biết giá của 




Hình 17.1 


44 



trọng lực của thanh đi qua giao tuyến o 
của hai mặt phảng nghiêng (H.17.3). Lấy 

g = 10 m/s 2 . 

Xác định áp lực của thanh lên mỗi mặt 
phẳng nghiêng. 

17 . 4 . Một thanh gỗ đồng chất, khối lượng 
m = 3 kg được đặt dựa vào tường. Do tường 
và sàn đều khồng có ma sát nên người ta 
phải dùng một dây buộc đầu dưới B của 
thanh vào chân tường để giữ cho thanh 

/7 

đứng yên (H.17.4). Cho biết OA = OB-^- 

và lấy g = 10 m/s 2 . 

Xác định lực căng T của dây. 



o. 

Hình 17.3 



BAI 18 

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY 

CỐ ĐỊNH. MOMEN Lực 

9 9 


18 . 1 . 


Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 20 cm, quay dễ 
dàng quanh trục o nằm ngang (H.18.1). Một lò xo gắn vào điểm giữa c. Người 
ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A A 


một lực F vuông góc với bàn đạp 
và có độ lớn 20 N. Bàn đạp ở trạng 
thái cân bằng khi lò xo có phương 
vuông góc với OA. 

a) Xác định lực của lò xo tác dụng 
lên bàn đạp. 



b) Tính độ cứng của lò xo. Biết rằng lò xo bị ngắn đi một đoạn 8 cm so với 
khi không bị nén. 


45 




18 . 2 . 


18 . 3 . 


18 . 4 . 


18 . 5 . 



Một thanh dài / = 1 m, khối lượng m = 1,5 kg. 
Một đầu thanh được gắn vào trần nhà nhờ một 
bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây treo 
thẳng đứng (H.18.2). Trọng tâm của thanh cách 

bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s 2 . 
Tính lực căng T của dây. 

Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết 
diện đều, có trọng lượng p = 200 N. Người ấy 

tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để 

giữ cho nó hợp với mặt đất một góc a = 30°. 
Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp : 

a) Lực F vuông góc với tấm gỗ (Fl.18.3a). 

b) Lực F hướng thẳng đứng lên trên (Fl.18.3b). 
Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diện đều, 

được đặt trên bàn sao cho — chiều dài của nó 

4 

nhô ra khỏi bàn (H.18.4). Tại đầu nhô ra, 





Hình 18.2 



Y77777777777777777777 


b) 


Hình 18.3 


người ta đật một lực F hướng thẳng đứng 
xuống dưới. Khi lực đạt tới giá trị 40 N thì đầu 
kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Hỏi trọng 
lượng của thanh sắt bằng bao nhiêu ? 



Hình 18.4 


Một thanh dài AO, đồng chất, có khối lượng 
1,0 kg. Một đầu o của thanh liên kết với 
tường bằng một bản lề, còn đầu A được treo 
vào tường bằng một sợi dây AB. Thanh được 
giữ nằm ngang và dây làm với thanh một góc 

cc = 30° (H.18.5). Lấy g = 10 m/s 2 . Tính lực 
căng của dây. 

Một dây phơi càng ngang tác dụng một lực 
T] = 200 N lên cột. 

a) Tính lực căng T 2 của dây chống. Biết góc 
a = 30° (H.18.6). 

b) Tính áp lực của cột vào mặt đất. Bỏ qua trọng 

lực của cột, 

* • 



Hình 18.6 


46 



BÀI 19 

QUY TẮC HỢP Lực SONG SONG CÙNG CHIỂU 


19 . 1 . Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người 
thứ hai khoẻ hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu 
thanh thì tay của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn 
bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất ? 



c. 


2L 


D. 0. 


19 . 2 . Một người đang quẩy trên vai một chiếc 
bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc ở 
đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ 
ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng 
lượng của gậy (H.19.1). 

a) Hãy tính lực giữ của tay. 

b) Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 
30 cm và tay cách vai 60 cm, thì lực giữ 
bằng bao nhiêu ? 

c) Trong hai trường hợp trên, vai người 
chịu một áp lực bằng bao nhiêu ? 

19 . 3 . Xác định các áp lực của trục lên hai ổ 
trục A và B (H.19.2). Cho biết trục có 


khối lượng 10 kg, bánh đà đặt tại c có 
khối lượng 20 kg, khoảng cách 

AC = 1,0 m ; BC = 0,4 m lấy g = 10 m/s 2 . 


19 . 4 . Một vận động viên nhảy cầu có khối 
lượng m = 60 kg đang đứng ở mép ván 

cầu (H.19.3). Lấy g = 10 m/s 2 . 

a) Tính momen của trọng lực của người 
đối với cọc đỡ trước. 


b) Tính các lực F[ và F 2 mà hai cọc đỡ 
tác dụng lên ván. 

Bỏ qua khối lượng của tấm ván. 



Hình 19.1 



Hình 19.3 


AI 





BÀI 20 


CÁC DẠNG CÂN BẰNG 

CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 

• * • 


20 . 1 . Để xác định trọng tâm của một thước 
dẹt và dài, người ta làm như sau : 

Đặt thước lên bàn, cạnh dài của 
* * 

thước vuông góc với chân bàn 
(H.20.1). Sau đó đẩy nhẹ thước cho 
nhô dần ra khỏi bàn. Khi thước bắt 
đầu rơi thì giao tuyến giữa thước 
và mép bàn lúc đó đi qua họng tâm 
của thước. 

Hãy giải thích cách làm đó. 

20 . 2 . Một khối lập phương đồng chất được 
đặt trên một mặt phảng (H.20.2). 
Hỏi phải nghiêng mặt phẳng đến góc 
nghiêng cực đại là bao nhiêu để khối 
lập phương không bị đổ ? 

20 . 3 . Một xe tải đang chạy trên một đoạn 
đường nghiêng. Xe cao 4,0 m ; rộng 
2,4 m và có trọng tâm ở cách mặt 
đường 2,2 m (H.20.3). Hỏi độ 
nghiêng tối đa của mặt đường để xe 
không bị lật đổ ? 

20 . 4 . Có ba viên gạch chồng lên nhau sao 
cho một phần của viên gạch trên nhô 
ra khỏi viên gạch dưói (H.20.4). Hỏi 
mép phải của viên gạch trên cùng có 
thể nhô ra khỏi mép phải của viên 
gạch dưới cùng một đoạn cực đại 
bằng bao nhiêu ? Cho biết chiều dài 
viên gạch bằng /. 



7777777777777777777777777777 


Hình 20.3 


Hình 20.4 



48 



BAI 21 

CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN 

CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN 

QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH 

^ * • * 


21 . 1 . Một thanh cứng có khối lượng có thể 
quay trong mặt phảng nằm ngang xung 
quanh một trục thẳng đứng đi qua trung 
điểm o của thanh. Trên thanh có gắn hai 
hình trụ giống nhau nhưng ở những vị trí 
khác nhau như hình 21.1. Hỏi trong 
trường hợp nào vật (bao gồm thanh và 
hai hình trụ) có mức quán tính đối với 
trục quay là bé nhất ? 

A. Hình 21.la. c. Hình 21.lc. 

B. Hình 21.lb. D. Hình 21.ld. 



Mọ N 


[ 

M 

p 

—m — 

1 = 

b) 

o 


N 


— ea — 






c) 



M 

p 

o 

Q 

N 

l 

-G= 

r-— 

M 

ĩ 


d) 

Hình 21.1 


21 . 2 . Một ô tô có khối lượng 1 600 kg đang chuyển động thì bị hãm phanh với lực hãm 
bằng 600 N. Hỏi độ lớn và hướng của vectơ gia tốc mà lực này gây ra cho xe ? 

21 . 3 . Một xe tải không chở hàng đang chạy trên đường. Nếu người lái xe hãm 
phanh thì xe trượt đi một đoạn đường s thì dừng lại. 

a) Nếu xe chở hàng có khối lượng bằng khối lượng của xe thì đoạn đường 
trượt bằng bao nhiêu ? 

b) Nếu tốc độ của xe chỉ bằng một nửa lúc đầu thì đoạn đường trượt bằng 
bao nhiêu ? 

Cho rằng lực hãm không thay đổi. 

21 . 4 . Một vật có khối lượng 1,0 kg đang nằm yên trên sàn nhà. Người ta kéo vật 
bằng một lực nằm ngang làm nó đi được 80 cm trong 2 s. Hệ số ma sát trượt 

giữa vật và sàn là 0,30. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

a) Tính lực kéo. 

b) Saụ quãng đường ấy, lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động 
thẳng đều ? 

21 . 5 . Một người kéo một cái hòm có khối lượng 32 kg trên nền nhà bằng 

một sợi dây chếch 30° so với phương ngang. Lực kéo dây là 120 N. 

Hòm chuyên động thăng với gia tốc 1,2 m/s 2 . Tính hệ sô ma sát trượt giữa 
hòm và nền nhà. 


4 3T'.'A _ LI10 -A 


49 






21.6. Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mật phẳng nghiêng với góc 
nghiêng a so với phương ngang. 

a) Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phảng nghiêng thì vật trượt được 
2,45 m trong giây đầu tiên. Tính góc a. Lấy g = 9,8 m/s 2 . 

b) Nếu hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,27 thì trong 
giây đầu tiên vật trượt được một đoạn đường bằng bao nhiêu ? 


21.7. Hai người kéo một chiếc 
thuyền dọc theo một con kênh. 
Mỗi người kéo bằng một lực 

F| = F 2 = 600 N theo hướng 
làm với hướng chuyển động 

của thuyền một góc 30° 
(H.21.2). Thuyền chuyển động 
với vận tốc không đổi. Hãy tìm 

lực cản F 3 của nước tác dụng 
vào thuyền. 



Hình 21.2 


BÀI 22 

NGẪU Lực 

# 


22.1. Một ngẫu lực (F, F") tác dụng vào 

một thanh cứng như hình 22.1. 
Momen của ngẫu lực tác dụng vào 

thanh đối với trục o là bao nhiêu ? 

* 

A. (Fx + Fd). c. (Fx - Fd). 

B. (Fd - Fx). D. Fd. 

22.2. Tác dụng của ngẫu lực đối với một 
vật có thay đổi không nếu ta thay đổi 
điểm đặt và phương của cặp lực 

(F, F") nhưng không thay đổi độ lớn 

của lực và cánh tay đòn của ngẫu lực 
(H.22.2 a và b) ? 



Hình 22.1 




Hình 22.2 


50 


4.BTVẬTÚ10 -B 




22.3. Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. 
Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. 
Các lực có độ lớn là 8,0 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu 
lực trong các trường hợp sau đây : 

a) Các lực vuông góc với cạnh AB. 

b) Các lực vuông góc với cạnh AC. 

c) Các lực song song với cạnh AC. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 



Có ba khối giống hệt nhau được nối với nhau bằng hai dây và được đặt trên 

mặt phẳng nằm ngang không ma sát (H.III. 1). Hệ vật được tăng tốc bởi lực F. 
Hợp lực tác dụng lên khối giữa là bao nhiêu ? 


A. 0. 

B. F. 




Hình HU 


111.2. Lực của gió tác dụng vào cánh buồm của một chiếc thuyền buồm là F] = 380 N 

hướng về phía Bắc. Nước tác dụng vào thuyền một lực F 2 = 190 N hướng về 
phía Đông. Thuyền có khối lượng tổng cộng là 270 kg. Hỏi độ lớn và hướng 
của gia tốc của thuyền ? 

111.3. Để đẩy một con lăn nặng, bán kính R 
lên bậc thềm, người ta đặt vào nó một 

lực F theo phương ngang hướng đến 
trục (H.III.2). Lực này có độ lớn bằng 
trọng lượng của con lăn. Hãy xác định 

đô cao cực đại của bậc thềm. Hình 111.2 

• * * ■ 



111.4. Một thanh dầm bằng thép có khối 
lượng 1 000 kg. Trên thanh dầm này 
có một thanh dầm khác giống hệt 
nhưng có chiều dài bằng một nửa 
(H.III.3). Hỏi mỗi cột đỡ chịu một lực 

bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s 2 . 



Hình III.3 


51 




111.5. 

111 . 6 . 


Người ta khoét một lỗ tròn bán kính 


R 

2 


trong một 


đĩa phẳng mỏng, đồng chất, bán kính R (H.III.4). 
Tìm trọng tâm của phần còn lại. 


Một đầu tàu có khối lượng M = 50 tấn được nối với 
một toa xe có khối lượng m = 20 tấn. Đoàn tàu bắt 

đầu rời ga với gia tốc a = 0,2 m/s 2 . Bỏ qua ma sát lăn 
giữa bánh xe và mặt dường ray và khối lượng của các 

bánh xe. Lấy g = 10 m/s 2 . 

a) Tính lực phát động của đầu tàu. 


b) Tính lực căng ở chỗ nối. 


c) Lực nào là lực kéo của đầu tàu ? 
' * • 



Hình III.4 


111 . 7 . Một vật CÓ khối lượng mj = 3,0 kg 

được đặt trên một mặt bàn nằm 
* * • 1 

ngang, nhẵn. Vật được nối với một 
vật khác có khối lượng m 2 = 1,0 kg 
nhờ một sợi dây không dãn vắt qua 
một ròng rọc gắn ở mép bàn 

(H.III.5). Lấy g = 9,8 m/s 2 . 



Hình III.5 


a) Tính gia tốc của mỗi vật. 



b) Nếu lúc đầu vật IT1] đứng yên cách mép bàn 150 cm thì bao lâu sau nó sẽ 


đến mép bàn. 

c) Tính lực căng của dây. 

Một vật có khối lượng itiị = 3,7 kg nằm 
trên một mặt không ma sát, nghiêng 

30° so với phương ngang. Vật được 
nối với một vật thứ hai có khối lương 

* • * o 

m 2 = 2,3 kg bằng một sợi dây không 
dãn vắt qua một ròng rọc gắn ở 
đỉnh của mặt phẳng nghiêng (H.HI.6). 

Cho g = 9,8 m/s 2 . 



/7777777777777777777? 

Hình III,6 


a) Tính gia tốc và hướng chuyên động của mỗi vật. 

b) Tính lực căng của dây. 


52 



ChươngIV CÁC ĐỈNH LUẬT BẢO TOÀN 


BAI 23 

ĐỘNG LƯỢNG 

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

* * * * 


23.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Vectơ động lượng a) động lượng của hệ được 

bảo toàn. 


2. Với một hệ cô lập thì 

3. Nếu hình chiếu lên phương z của 
tổng ngoại lực tác dụng lên hệ vật 
bằng 0 


b) cùng hướng với vận tốc. 

c) thì hình chiếu lên phương z 
của tổng động lượng của hệ 
bảo toàn. 


23.2. Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. 
Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? 

A. 5,0 kg.m/s. c. 10 kg.m/s. 

B. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. 

Cho g = 9,8 m/s 2 . 


23.3. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ô tỏ được bảo toàn ? 

A. Ô tô tàng tốc. 

B. Ô tô giảm tốc. 

c. Ỗ tô chuyển động tròn đều. 

D. Ô tô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. 

23.4. Tính lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn ở trong nòng một 

súng trường bộ binh, biết rằng đầu đạn có khối lượng 10 g, chuyển động 

* 

trong nòng súng nằm ngang trong khoảng 10 -3 s, vận tốc đầu bằng 0, vận 
tốc khi đến đầu nòng súng V = 865 m/s. 


53 



23.5. Một toa xe khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang 
với vận tốc không đổi V = 54 km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực 
hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe 
dừng lại sau : 

a) 1 phút 40 giây. 

b) 10 giây. 

23.6. Một vật nhỏ khối lượng m 0 đặt trên một toa xe khối lượng m. Toa xe này có 
thể chuyển động trên một đường ray nằm ngang không ma sát. Ban đầu hệ 
đứng yên. Sau đó cho m 0 chuyển động ngang trên toa xe với vận tốc Va. 

Xác định vận tốc chuyển động của toa xe trong hai trường hợp : 

a) v 0 là vận tốc của m 0 đối với mặt đất. 

b) Vq là vận tốc của m 0 đối với toa xe. 

23.7*. Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn có thể chuyển động trên đường ray nằm 
ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả 
sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 kg và nhả đạn theo phương 
ngang với vận tốc đầu nòng 500 m/s (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định 
vận tốc của bệ pháo ngay sau khi bắn, trong các trường hợp : 

1. Lúc đầu hệ đứng yên. 

2. Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận tốc 18 km/h : 

a) Theo chiều bắn. 

b) Ngược chiều bắn. 

23.8. Một xe chở cát khối lượng 38 kg đang chạy trên đường nằm ngang không 
ma sát với vận tốc 1 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay ngang với vận 
tốc 7 m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định 
vận tốc mới của xe. Xét hai trường hợp : 

a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy. 

b) Vật bay đến cùng chiều xe chạy. 


54 



BÀI 24 

CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 


24.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Công của lực khi điểm đặt dịch a) Fscosa. 
chuyển theo hướng của lực được 

tính bằng tích số 

2. Công của lực khi điểm đặt dịch A 

chuyển ngược hướng của lực được b t ' 
tính là 

3. Biểu thức tính công của lực khi c) Fs. 
điểm đặt dịch chuyển khác hướng 

củalưc là 

A 

4. Biểu thức tính công suất (trung d) —Fs. 

bình) là 

24.2. Một ô tô lên dốc (có ma sát) với vận tốc không đổi. Hãy kể ra các lực tác 
dụng lên ô tô và nêu rõ lực nào sinh công dương, sinh công âm và không 
sinh công. 

24.3. Một vật nhỏ khối lượng m, đặt trên một đường nằm ngang không ma sát. 
Dưới tác dụng của một lực kéo ngang, vật bắt đầu chuyển động và sau một 
khoảng thời gian đạt được vận tốc V. Tính công của lực kéo. 

24.4. Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đểu lên độ cao 
5 m trong khoảng thời gián 1 phút 40 giây. Tính công suất trung bình của 

lực kéo (lấy g = 10 m/s 2 ). 

24.5. Một vật nhỏ khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc có chiều 
cao h. 

a) Xác định công của trọng lực trong quá trình vật trượt hết dốc. 

b) Tính công suất trung bình của trọng lực, biết góc nghiêng của mặt dốc và 
mặt ngang là a. Bỏ qua mọi ma sát. 


55 



24.6*. Một ô tô khối lượng 20 tấn chuyển động chậm dần đều trên đường nằm 
ngang dưới tác dụng của lực ma sát (hệ sô' ma sát bằng 0,3). Vận tốc đầu của 
ô tô là 54 km/h ; sau một khổảng thòi gian thì ô tô dừng. 

a) Tính công và công suất trung bình của lực ma sát trong khoảng thời 
gian dó. 

~ - V 119 ^ 2v 

b) Tính quãng đường ô tô đi được trong khoang thời gian đó (g = 10 m/s ). 

24.7*. Một ô tô khối lượng 1 tấn, khi tắt máy chuyển động xuống dốc thì có vận 
tốc không đổi V = 54 km/h. Hỏi động cơ ô tô phải có cồng suất bằng bao 
nhiêu để có thể lên được dốc trên với vận tốc không đổi là 54 km/h ? Cho độ 

nghiêng của dốc là 4% ; g = 10 m/s 2 . 

Chú thích : Gọi a là góc nghiêng giữa mặt dốc với mặt phẳng ngang. 
Độ nghiêng của mặt dốc được định nghĩa (trong trường hợp a nhỏ) : 
độ nghiêng = tana « sina. 

24.8. Một ô tô khối lượng 2 tấn, chuyển động đều lên dốc trên qủãng đường dài 
3 km. Tính công thực hiện bởi động cơ ô tô trên quãng đường đó. Cho hệ sô 

ma sát bằng 0,08 ; độ nghiêng của dốc là 4% ; g = 10 m/s 2 . 


BÀI 25 

ĐỘNG NĂNG 


25.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 


một câu có nội dung đúng. 

1. Khi các ngoại lực tác dụng lên 
vật sinh công dương thì 

2. Khi các ngoại lực tác dụng lên 
vật sinh công âm thì 

3. Khi vật chuyển động thẳng đều 

4. Dạng cơ năng mà một vật có 
được khi chuyển động 

5. Khi vật chuyển động tròn đều 


a) gọi là động năng. 

b) động năng của vật giảm. 

c) động năng của vật tăng. 

d) thì động năng của vật không đổi. 

đ) thì động lượng và động năng của 
vật không đổi. 


56 



25.2. Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay 
đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của 
tên lửa thay đổi như thế nào ? 

A. không đổi. 

B. tăng gấp đôi. 

c. tăng gấp bốn. 

D. tăng gấp tám. 

25.3. Một vật có khối lượng m = 100 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang 
không ma sát. Lúc t = 0, người ta tác dụng lên vật lực kéo F = 500 N không 
đổi. Sau một khoảng thời gian nào đó, vật đi được quãng đường s = 10 m. 
Tính vận tốc V của vật tại vị trí đó trong hai trường hợp : 

a) F nằm ngang. 

b) F hợp với phương ngang góc (X với sina = -- . 

5 

25.4. Một ô tô khối lượng 4 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận 
tốc không đổi V = 54 km/h. Lúc t = 0, người ta tác dụng một lực hãm lên ô tô ; 
ô tô chuyển động được thêm 10 m thì dừng. Tính độ lớn (trung bình) của lực 
hãm. Xác định khoảng thời gian từ lúc hãm đến lúc xe dừng. 

25.5. Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s. 

a) Viên đạn đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4 cm. Xác 
định lực cản (trung binh) của gỗ. 

b) Trường hợp tấm gỗ đó chỉ dày 2 cm thì viên đạn chui qua tấm gỗ và bay 
ra ngoài. Xác định vận tốc của đạn lúc ra khỏi tấm gỗ. 

25.6. Một vật đặt trên một đường 
thẳng ngang không ma sát, 
chịu tác dụng của một lực kéo 
ngang thay đổi theo thời gian. 

Dưới tác dụng của lực đó, vận 
tốc chuyển động của vật thay 
đổi theo thời gian t như đồ thị 
vẽ ở hlnh 25.1. 

Trong các đoạn OA, AB, BC, 

CD, công của lực kéo nói trên 
là dương, âm hay bằng 0 ? 



Hình 25.1 


57 



25.7. Hai xe khối lượng ưi] và m 2 cùng chạy trên hai đường nằưi ngar.g song song, 
không ma sát, lần lượt với các vận tốc V[ và v 2 , trong đó : 

m| = 2m 2 

và các động nãng : 

w d , = \ w„ 2 

Nếu xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 1,0 m/s thì động năng của hai xe bằng 
nhau, tính Vj và v 2 . 

25.8. Một vật khối lưọng m được gắn vào đầu một sợi dây căng. Dùng dây đó hạ 

1 

cho vật đi xuống từ từ với gia tốc không đổi bằng -Ị g. Ban đầu vật đứng yên 

tại o, sau một khoảng thời gian nào đó, vật đi xuống được một đoạn OA = z. 
Xác định : 

a) Công của lực căng của dây. 

b) Công của trọng lực của vật. 

c) Động nãng của vật tại A. 

25.9. Khẩu pháo khối lượng M và viên đạn khối lượng m đang nằm trong khẩu 
pháo đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Hệ đang đứng yên. Khi viên 
đạn được bắn đi lên phía trước thì khẩu pháo giật lùi về phía sau. Tính tỉ số 
động năng của đạn và pháo theo M và m. 


BÀI 26 - 27 

THẾ NĂNG. Cơ NĂNG 


26.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 


một câu có nội dung đúng. 

1. Biểu thức của thế năng trọng 
trường (trục z có chiều dương 
hướng lên) là 

2. Biểu thức của thế năng trọng 
trường (trục z có chiều dương 
hướng xuống) là 


a) tổng động năng và thế năng 
đàn hồi. 

b) tổng động năng và thế năng 
trọng trường. 


58 



3. Cơ năng trọng trường bằng 

4. Cơ năng đàn hồi bằng 

5. Khi vật chỉ chịu tác dụng của 
trọng lực thì 

6. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực 
đàn hồi thì 


c) - mgz + c. 

d) + mgz + c. 

đ) cơ năng đàn hồi bảo toàn. 

e) cơ nâng trọng trường bảo toàn. 


7. Khi vật chịu tác dụng của trọng g) cơ năng trọng trường 

lưc, lực ma sát và lưc cản thì biến thiên. 

m ' ề * 

8. Khi vật chịu tác dụng của lực đàn h) cơ năng đàn hồi biến thiên, 
hồi, lực ma sát và lực cản thì 

' w > 

26.2. Vật nhỏ được ném lên từ điểm A trên mặt đất với vận tốc đầu Vq theo 

phương thẳng đứng. Xác định độ cao của điểm o mà vật đạt được. Bỏ qua 
mọi ma sát. Giải bài toán theo hai cách : 

m 

a) Trục thẳng đứng đo độ cao là Az, gốc A, chiều dương đi lên. 

b) Trục thẳng đứng đo dộ cao là Oz, gốc o, chiều dương đi xuống. 


26.3. Một vật nhỏ khối lượng m rơi tự do không vận tốc đầu từ điểm A có độ cao h 
so với mặt đất. Khi chạm đất tại o, vật đó nảy lên theo phương thẳng đứng 

2 ^ 

với vận tốc bằng -7- vận tốc lúc chạm đất và đi lên dến B. Xác định chiều cao 


OB mà vật đó đạt được. 


26.4*. Một thanh nhỏ OA = / khối lượng không 
dáng kể, đầu o cố định, đầu A gắn một vật 
nhỏ khối lượng m (H. 26.1). Thanh đó có 
thể quay xung quanh o trong mặt phẳng 
thẳng đứng. Lúc đầu thanh ở vị trí nằm 

ngang OA. Truyền cho vật m vận tốc Vq 

theo hướng thẳng đứng đi xuống sao cho 
thanh đó quay từ vi trí OA đi xuống rồi đi 
lến đến vị trí OB thẳng đứng. Xác định giá 

trị tối thiểu của v 0 . 

Nếu từ vị trí OA, ta truyền cho vật vận tốc 
v 0 theo hướng thẳng đứng đi lên thì v 0 phải 

có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu dể thanh 
đó đi lên đến vị trí OB ? 


B 



59 




26.5*. Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 90 km/h tới một điểm 

A thì đi lên dốc. Góc nghiêng của mặt dốc so với mặt ngang là a = 30°. Hỏi 
ô tô đi lên dốc được một đoạn bằng bao nhiêu mét thì dừng ? Xét hai 
trường hợp: 

a) Trên mặt dốc không có ma sát. 

/3 

b) Hệ sô' ma sát trên mặt dốc bằng 0,433 (w —-). 

4 

Lấy g = 10 m/s 2 

26.6. Vật có khối lượng m = 10 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt dốc 
cao 20 m. Khi tới chân dốc thì vật có vận tốc 15 m/s. Tính công của lực ma 

sát (lấy g = 10 m/s 2 ). 

26.7. Từ một đỉnh tháp có chiều cao h = 20 m, người ta ném lên cao một hòn đá 
khối lượng m = 50 g với vận tốc đầu v 0 = 18 m/s. Khi roi tới mặt đất, vận tốc 
hòn đá bằng V = 20 m/s. Tính công của lực cản của không khí (lấy g = 10 m/s 2 ). 

26.8*. Từ một điểm o (độ cao 10 m) hạ đường thẳng đứng OB xuống mặt dất, 
B nằm trên mặt đất. Chia OB thành 10 phần đều nhau bằng các điểm Aị, A 2 , 

A 3 ,..., A 10 = B : OAị = AjA 2 = A 2 A 3 ... = AộB = 1 m. Cho một vật nhỏ khối 
lượng m = 1 kg rơi không vận tốc đầu xuống đất. So sánh động năng của vật 

tại các vị trí A^ A 2 , A 3 ..., Ag và B. Có nhận xét gì vế kết quả tìm được ? 
Bỏ qua mọi ma sát. 

26.9*. Một vật nhỏ khối lượng m = 160 g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ 
cứng k = 100 N/m, khối lượng không đáng kể ; đầu kia của lò xo được giữ 
cô định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa vế vị trí 
mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó vật được thả ra nhẹ nhàng. Dưới tác dụng 
của lực đàn hồi, vật bắt đầu chuyển động. Xác định vận tốc của vật khi: 

a) Vật về tới vị trí lò xo không biến dạng. 

b) Vật vế tới vị trí lò xo dãn 3 cm. 

26.10*. Một lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m, khối lượng không đáng kể, được 
treo thẳng đứng. Đầu dưới của lò xo gắn vào vật nhỏ m = 400 g. Vật được 
giữ tại vị trí lò xo không co dãn, sau đó được thả nhẹ nhàng cho 
chuyển động. 

a) Tới vị trí nào thì lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật ? 

b) Tính vận tốc của vật tại vị trí đó (lấy g = 10 m/s 2 ). 


60 



BÀI TẬP cuỗl CHƯƠNG IV 


Trong các bài từ IV.1 đến IV.4, câu nào đúng ? 

IV.1. Một vật nằm yên, có thể có 

A. vận tốc. B. động lượng, 

c. động năng. D. thế năng. 

IV.2. Một vật chuyển động không nhất thiết phải có 
A. vận tốc. B. động lượng, 

c. động năng. D. thế năng. 

IV.3. Động lượng của vật liên hệ chặt chẽ nhất với 
A. động năng. B. thế năng, 

c. quãng đường đi được D. công suất. 

IV.4. Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi, thì 

A. gia tốc của vật tăng gấp đôi. 

B. động lượng của vật tăng gấp đôi. 

c. động năng của vật tăng gấp đôi. 

D. thế năng của vật tăng gấp đôi. 

IV.5*. Một vật nhỏ khối lượng F x (N) 

1,0 kg chuyển động 

trên trục X dưới tác 
> 

dụng của lực duy nhất 

F x ; giá trị đại số F x biến 
đổi theo X như trên 0 

hình IV. 1. 

-4 

Cho vận tốc của vật tại 
X = 0 là 4,0 m/s. 

a) Xác định vị trí tại đó Hình IV.1 

động năng của vật bằng 8,0 J. 

b) Tại vị trí nào trong khoảng 0 m < X < 5 m, động năng của vật cực đại ? 



61 












IV.6. Lực duy nhất có độ lớn 5,0 N tác dụng vào vật khối lượng 10 kg ban đầu 
đứng yên, theo phương X. Xác định : 

a) Công của lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba. 

b) Công suất tức thời của vật tại đầu giây thứ tư. 

IV.7. Một vật khối lượng 200 g gắn vào đầu một lò xo đàn hổi, trượt trên một mặt 
phẳng ngang không ma sát; lò xo có độ cứng 500 N/m và đầu kia được giữ 
cố định. Khi vật qua vị trí cân bằng (lò xo không biến dạng) thì có động 
năng 5,0 J. 

a) Xác định công suất của lực đàn hổi tại vị trí đó. 

b) Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí lò xo bị nén 10 cm và vật 
đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng. 

IV.8. Một lò xo thẳng đứng, đầu dưới cố định, đầu trên đỡ một vật nhỏ khối lượng 
m = 8 kg. Lò xo bị vật nén 10 cm. Lấy g = 10 m/s 2 . 

a) Xác định độ cứng của lò xo. 

b) Nén vật sao cho lò xo bị nén thêm 30 cm rồi thả vật nhẹ nhàng. Xác định 
thế năng của lò xo ngay lúc đó. Xác định độ cao mà vật đạt được. 


IV.9. Trên hình IV.2, hai vật lần lượt có khối 
lượng ni] = 1 kg, rri2 = 2 kg, ban đầu được 

thả ra nhẹ nhàng. Động năng của hệ bằng 
bao nhiêu khi vật 2 rơi được 50 cm ? Bỏ 
qua mọi ma sát ; ròng rọc có khối lượng 

không đáng kể ; lấy g = 10 m/s 2 . 



62 





Chương V 


CHAT KHI 


BAI 28 

CẤU TẠO CHẤT 

9 

THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 

• • 

28.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 


1. Nguyên tử, phân tử của vật ở 
thể rắn 

a) chuyển động hôn loạn. 

2. Nguyên tử, phân tử của vật ở 
thể lỏng 

b) dao động xung quanh các vị trí cân 
bằng cố định. 

3. Nguyên tử, phân tử của vật ở 
thể khí 

c) dao động xung quanh các vị trí cân 
bằng không cố định. 

4. Phân tử khí lí tưởng 

d) không có thể tích và hình dạng 

xác đinh. 

* 

5. Một lượng chất ở thể rắn 

đ) có thể tích xác định, hình dạng của 
bình chứa. 

6. Một lượng chất ở thể lỏng 

e) có thể tích và hình dạng xác định. 

7. Một lượng chất ở thể khí 

g) có thể tích riêng không đáng kể so 
với thể tích bình chứa. 

8. Chất khí lí tưởng 

h) có thể coi là những chất điểm. 

9. Tương tác giữa các phân tử 
chất lỏng và chất rắn 

i) chỉ đáng kể khi va chạm. 

10. Tương tác giữa các phân tử 
khí lí tưởng 

k) chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất 
gần nhau. 


28.2. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ? 

A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. 

B. Các phân tử chuyển động không ngìmg. 



c. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 
D. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm. 

28.3. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng ? 

A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. 

B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 

c. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 

D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. 

28.4. Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đúng ? 


A. Có thể tích riêng không đáng kể. 

B. Có lực tương tác không đáng kể. 
c. Có khối lượng không đáng kể. 

D. Có khối lượng đáng kể. 

28.5. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? 

1. Các chất được cấu tạo một cách gián đoạn. Đ s 

2. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau, giữa chúng 

không có khoảng cách. Đ s 

3. Lực tương tác giữa các phân tử của vật ở thể rắn lớn hơn 

lực tương tác giữa các phân tử của vật ở thể lỏng, thể khí. Đ s 

4. Các nguyên tử, phân tử chất rắn dao động xung quanh 

các vị trí cân bằng không cố định. Đ s 

5. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh 

các vị trí cân bằng không cố định. Đ s 

6. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau. Đ s 


28.6*. Biết khối lượng của 1 mol nước là p = 18.10 3 kg và 1 mol có N A = 6,02.10 23 
phân tử. Xác định số phân tử có trong 200 cm 3 nước. Khối lượng riêng của nước 
là p = 1 000 kg/m 3 . 

28.7*. Một lượng khí khối lượng 15 kg chứa 5,64.10 26 phân tử. Phân tử khí này 
gồm các nguyên tử hiđrô và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên tử 

cacbon và hiđrô trong khí này. Biết 1 mol khí có N A = 6,02.10 23 phân tử. 


64 



BAI 29 

QUÁ TRÌNH ĐANG nhiệt 

ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 

29.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 

1. Trạng thái của một a) trong quá trình đẳng nhiệt của một 

lượng khí lượng khí nhất định, áp suất của khí tỉ lệ 

nghịch với thể tích. 

2. Quá trình là b) được xác định bằng các thông số p, V 

và T. 

3. Đẳng quá trình là c) sự chuyển từ trạng thái này sang trạng 

thái khác. 

4. Quá trình đẳng nhiệt là d) trong hệ toạ độ (p,V) là đường 

hypebol. 

5. Đường đẳng nhiệt đ) quá trình trong đó nhiệt độ không đổi. 

6. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt e) thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt 

được phát biểu là đối T. 

g) quá trình trong đó có một thông số 
trạng thái không đổi. 

29.2. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí 
xác định ? 

A. Áp suất, thể tích, khối lượng. 

B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích, 
c. Thể tích, khối lượng, áp suất. 

D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 

29.3. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ? 

A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín. 

B. Không khí ữong quả bóng bay bị phoi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng, 
c. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. 

D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình. 


5.BTVẠTÚ10 -A 


65 



29.4. Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ? 

A. p 1 V 2 = p 2 V 1 . 

B. T- = hằng số. 

V 

c. pV = hằng số. 

V 

D. — = hằng số. 
p 

29.5. Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt ? 



Hình 29.1 

29.6. Một lượng khí ở nhiệt độ 1 8°c có thể tích 1 m 3 và áp suất 1 atm. Người ta 
nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Tính thể tích khí nén. 

29.7. Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, 

ở nhiệt độ 20°c. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một 
bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm. Coi nhiệt độ không đổi. 

29.8. Tính khối lượng khí ổxi đựng trong một binh thể tích 10 lít dưới áp suất 
150 atm ở nhiệt độ 0°c. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của ôxi là 
1,43 kg/m 3 . 

29.9*. ở chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài 
L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống 
có không khí. Khi đặt ông thẳng đứng, cột thuỷ ngân dịch chuyển xuống 
dưới một đoạn / = 10 cm. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ông 
nằm ngang ra cmHg và Pa. 

Coi nhiệt độ của không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng của 
thuỷ ngân là p = l,36.10 4 kg/m 3 . 


66 


5 bTVATuio _B 



29.10*. Ở chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, kín cả hai đầu có một cột 
thuỷngân dài h = 19,6 mm. Nếu đặt ống nghiêng một góc 30° so với 
phương nằm ngang thì cột thuỷ ngân dịch chuyển một đoạn A/j = 20 mm. 
Nếu đặt ống thẳng đứng thì cột thuỷ ngân dịch chuyển một đoạn A/ 2 = 30 mm. 

Xác dinh áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang. Coi nhiệt độ 
không đổi. 

29.11*. Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm 2 và khoảng chạy 25 cm để 
bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350 N 
thì diện tích tiếp xúc là 50 cm 2 4 . Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp 
suất khí quyển Po = 10 5 Pa và có thể tích là v 0 = 1 500 cm 3 . Giả thiết khi 
áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá l,5po thì thể tích của bánh 
xe đạp là 2 000 cm 3 . 

a) Hỏi phải đẩy bơm bao nhiêu lần ? 

b) Nếu do bơm hở nên mỗi lần đẩy bơm chỉ đưa được 100 cm 3 không khí 
vào bánh xe thì phải đẩy bao nhiêu lần ? 

BÀI 30 

QUẮ TRÌNH ĐẲNG tích, định luật SÁC-LƠ 

30.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Quá trình đẳng tích là a) áp suất tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt dối. 

2. Đường đẳng tích b) sự chuyển trạng thái của chất khí 

khi thể tích không đổi. 

3. Nhiệt độ tuyệt đối c) trong hệ toạ độ (p,T) là đường 

thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. 

4. Khi thể tích không đổi thì d) T(K) = 273 + t. 

e) là đường thẳng kéo dài di qua 
gốc tọa độ trong hệ tọa độ (p,V). 


67 



30.2. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với nội dung của định luật Sác-lơ ? 

A. -Ịr = hằng số. 

T 


c. p ~ T. 

D. = 

T, T 2 

30.3. Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích ? 




30.4. Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ ? 

A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ. 


B. Thổi không khí vào một quả bóng bay. 
c. Đun nóng khí trong một xilanh kín. 

D. Đun nóng khí trong một xilanh hở. 

30.5. Các cậu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? 

1. Trong quá trình đẳng tích, áp suất của một lượng khí 

tỉ lệ thuận với nhiệt độ. Đ 

2. Trong quá trình đẳng tích, thương số của áp suất và nhiệt độ 

tuyệt đối của một lượng khí xác định là một hằng số. Đ 

3. Trong quá trình đẳng tích, khi nhiệt độ tăng từ 20°c 

lên 40°c thì áp suất tăng lên gấp đôi. Đ 

4. Trong quá trình đẳng tích, khi nhiệt độ tăng từ 200 K 

lên 400 K thì áp suất tăng lên gấp đôi. Đ 

5. Đường biểu diễn quá trình đẳng tích trong hệ toạ độ (p,T) 

là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. Đ 


s 

s 

s 

s 

s 


68 



30.6. 


Một bình kin chứa khí ôxi ở nhiệt độ 20°c và áp suất 10 5 Pa. Nếu đem 
bình phơi nắng ở nhiệt độ 40°c thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ? 

30.7. Một săm. xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20°c và áp suất 2 atm. 

Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng nhiệt độ 42°c ? Coi sự tăng 
thể tích của săm là khôngiđáng kể và biết săm chỉ chịu được áp suất tối đa là 
2,5 atm. 

30.8. Một bình thuỷ tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ờ điều kiện chuẩn. Nung 

nóng bình lên tới 200°c. Áp suất không khí trong bình là bao nhiêu ? 
Coi sự nở vì nhiệt của bình là không đáng kể. 

30.9*. Biết thể tích của một lượng khí là không đổi. Hãy giải bài toán sau đây 
bằng hai cách : dùng công thức và dùng đồ thị. 

a) Chất khí ở 0°c có áp suất 5 atm. Tìm áp suất của khí ở nhiệt độ 273°c. 

b) Chất khí ở 0°c có áp suất p 0 . Phải đun nóng chất khí lên tới nhiệt độ nào 
để áp suất tăng lên 3 lần ? 

30.10*. Một chai chứa không khí được nút kín bằng một nút có trọng lượng không 

đáng kể, tiết diện 2,5 crn . Hỏi phải đun nóng không khí trong chai lên tới 
nhiệt độ tối thiểu bằng bao nhiêu để nút bật ra ? Biết lực ma. sát giữa nút và 
chai có độ lớn là 12 N, áp suất ban đầu của không khí trong chai bằng áp 

suất khí quyển và bằng 9,8.10 4 Pa, nhiệt độ ban đầu của không khí trong 

chai là -3°c. 


BÀI 31 

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 


31.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Phương trình trạng thái của khí a) định luật gần đúng, 
lí tưởng 

2. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt là b) đường thẳng kéo dài đi qua gốc 

toạ độ của hệ toạ độ (V,T). 


69 



3. Quá trình đẳng áp là 

4. Đường đẳng áp là 


c) -273°c. 

d) sự chuyển trạng thái của chất khí 
khi áp suất không đổi. 

5. Độ không tuyệt đối là đ) thiết lập mối liên hệ giữa cả ba 

thông số trạng thái của một lượng khí. 


31.2. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí 
lí tưởng ? 

A. -ỉ— = hằng số. 


g Pl V l _ P2 V 2 


T 


c. pV ~ T. 


T 


1 


T 


D. — = hằng số. 


* V 

31.3. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp ? 

V . . . ’ . 1 


A. — = hằng số. 


B. v-i-. 

T 

^ V, v 9 
JD. = -zr 

Ti T- 


C.V-T .D. - 7 - = —r-. 

Tj T 2 

31.4. Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp ? 



Hình 31.1 

31.5. Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông sô' trạng thái của một lượng khí 
xác định đều thay đổi ? 

A. Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín. 

B. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp. 


70 



c. Không khí trong một xilanh được nung nóng, dãn nở và đẩy pit-tông 
dịch chuyển. 

D. Trong cả ba hiện tượng trên. 

31.6. Một lượng khí đựng trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Các 
thông sô Ưạng thái của lượng khí này là : 2 atm, 15 lít, 300 K. Khi pit-tông 
nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm còn 12 lít. Xác 
định nhiệt độ của khí nén. 

31.7. Một bóng thám không được chế tạo để có thể tâng bán kính lên tới 10 m khi 
bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệt độ 200 K. Hỏi bán kính 
của bóng khi bơm, biết bóng được bơm khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 
300 K? 

31.8. Tính khối lượng riêng của không khí ở 100°c và áp suất 2.10 5 Pa. Biết khối 
lượng riêng của không khí ở 0°c và 1,01.10 5 Pa là 1,29 kg/m 3 . 

31.9. Một bình cầu dung tích 20 lít chứa ôxi ở nhiệt độ 16°c và áp suất 100 atm. 

Tính thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn. Tại sao kết quả tìm được 
chỉ là gần đúng ? 

31.10*. Người ta bơm khí ôxi ở điểu kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5 000 lít. 
Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24°c và áp suất 765 mmHg. Xc C 

định khối lượng khí bơm vào sau mỗi giây. Coi quá trình bơm diễn ra một 

cách đều đặn. 

* 

31.11*. Một phòng có kích thước 8mx5mx4m. Ban đầu không khí trong phòng 

ở điều kiện chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tâng lên tới 10°c, trong 

khi áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng không khí đã ra khỏi phòng 
và khối lượng không khí còn lại trong phòng. 

31.12*. Một xilanh có pit-tông cách nhiệt đặt nằm ngang. Pit-tông ờ vị trí chia 
xilanh thành 2 phần bằng nhau, chiều dài của mỗi phần là 30 cm. Mỗi phần 

chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ 17°c và áp suất 2 atm. Muốn 
pit-tông dịch chuyển 2 cm thì phải đun nóng khí ở một phân lên thêm bao 
nhiêu độ ? Áp suất của khí khi pit-tông đã dịch chuyển là bao nhiêu ? 


71 



BÀI TẬP CUỐI CHUUNG V 


v.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. 

1. Với khí lí tưởng thì a) pV = hằng số. 


2. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 

3. Định luật Sác-lơ 

4. Mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt 
độ trong quá trình đẳng áp là 

5. Đường đẳng nhiệt 


b) ệ = hằng số. 


, c) -p- = hằng số. 

d) các phân tử được coi là các chất 

điểm và chỉ tương tác khi va chạm. 

nV ^ 

đ) i —- = hăng số. 


6. Đường đẳng tích 


7. Đường đẳng áp 



8. Phương trình trạng thái của 
khí lí tưởng là 



V.2. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử khí lí tưởng là không đúng ? 

A. Chuyển dộng của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. 

B. Các phân tử chuyển động không ngừng. 

c. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 

D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn. 


72 



V.3. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình ? 

A. 77 = hằng số. c. 77 = hằng số. 

T V 

V 

B. p 1 V 1 =p 3 V 3 . D .-77 = hàng số. 


V.4. Đường biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trình ? 



Hình v.ỉ 


V.5. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ? 


/ 1 / , _ 9 


A pv _ . cX 

A. - 7 — = hăng số. 

T 

VT 

c. —— = hằng số. 

p 


_ pT ._ 

B. i —- = hăng số. 

Ị) Pi^2 _ P2^1 


V.6. Một chất khí chuyển từ ưạng thái I sang trạng thái p 
II (H.V.2). Khi đó các thông số trạng thái của chất 
khí đã thay đổi như thế nào, nếu khối lượng khí II 

không đổi ? 

V.7. Hình V.3 là đồ thị của sự biến đổi ưạng thái của o T 

1 mol khí lí tưởng ưong hệ toạ độ (V,T). Hãy vẽ HìnhV.2 

đồ thị của sự biến đổi trạng thái ưên trong các hệ 
toạ độ (P.V) và (p,T). 

.. Vi 2 

V.8*. Người ta nối hai pit-tông của hai xilanh giống nhau / 

bằng một thanh cứng sao cho thể tích dưới hai // 

pit-tông bằng nhau. Dưới hai pit-tông có hai lượng y'1 3 

khí như nhau ở nhiệt độ T 0 , áp suất p 0 . Áp suất khí o T 

trong hai xilanh sẽ thay đổi như thê nào, nếu Hình V.3 


73 



đun nóng một xilanh lên tới nhiệt độ Tj đồng thời làm lạnh xilanh kia xuống 

nhiệt độ T 2 ? Khi đó, sự thay đổi thể tích tương đối của khí trong mỗi xilanh 
sẽ bằng bao nhiêu ? Bỏ qua trọng lượng của pit-tông và thanh nối; coi ma sát 
không đáng kể ; áp suất của khí quyển là p a . 

V.9*. Một khí cầu có thể tích V = 336 m 3 và khối lượng vỏ m = 84 kg được bơm 

không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Không khí 
nóng phải có nhiệt độ bằng bao nhiêu để khí cầu bắt đầu bay lên ? Biết 

không khí bên ngoài có nhiệt độ 27°c và áp suất 1 atm ; khối lượng mol của 
không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10 3 kg/mol. 


Chương VI CO SO CUA 

NHIỆT ĐỘNG Lực HỌC 

■ ■ m m 

BÀI 32 

NỘI NĂNG VÀ Sự BIẾN THIÊN NỘI NĂNG 

• • • 


32.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Nội năng là a) càng cao khi động năng trung 

bình của các phân tử cấu tạo nên 
vật càng lớn. 

2. Nội năng của một lượng khí b) J/(kg.K). 
lí tưởng 

3. Nhiệt độ của vật c) số đo độ biến thiên nội năng 

trong quá trình truyền nhiệt. 


74 



4. Nhiệt lượng là 

5. Công là 

6. Truyền nhiệt là 

7. Thực hiện công là 

8. Công thức tính nhiệt lượng là 

9. Đơn vị nhiệt dung riêng là 

32.2. Câu nào đúng ? 


d) quá trình nội nãng được chuyển 
hoá thành cơ năng và ngược lại. 

đ) tổng động năng và thế nãng của 
các nguyên tử, phân tử cấu tạo 
nên vật. 

C' 

e) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 

g) Q = mcAt. 

h) số đo sự biến thiên nội năng 
trong quá trình thực hiện công. 

i) quá trình trong đó chỉ có sự 
truyền nội năng từ vật này sang 
vật khác. 

k) AU = Q. 


Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 

A. ngừng chuyển động. 

B. nhận thêm động năng, 
c. chuyển động chậm đi. 

D. va chạm vào nhau. 

* 

32.3. Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? 

A. Khối lượng của vật. 

B. Vận tốc của các phần tử cấu tạo nên vật. 

c. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật. 

D. Cả ba yếu tố trên. 

32.4. Câu nào sau đây nói vế nội nãng là đúng ? 

A. Nội năng là nhiệt lượng. 

B. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn 

nhiệt độ của B. 

* • 

c. Nội năng của vật chỉ thay đổi ưong quá trình truyền nhiệt, không thay 
đổi trong quá trình thực hiện công. 

D. Nội năng là một dạng năng lượng. 


75 



32.5. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? 

1. SỐ đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là 

AU = Q. Đ s 

2. Một yật có nhiệt độ càng cao thì càng chứa nhiều nhiệt lượng. Đ s 

3. Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng 

từ dạng này sang dạng khác. Đ s 

4. Trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công, 

nội năng của vật được bảo toàn. Đ s 

5. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là jun. Đ s 


32.6. Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50 g ở nhiệt độ 
136°c vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung (nhiệt lượng cần để làm cho vật 

nóng thêm lên 1°C) là 50 J/K chứa 100 g nước ở 14°c. Xác định khối lượng 
của kẽm và chì trong hợp kim trên, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng 

nhiệt trong nhiệt lượng kế là 1 8°c. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường 
bên ngoài. 

Nhiệt dung riêng của kẽm là 337 J/(kg.K), của chì là 126 J/(kg.K), của nưóe 
là 4 180 J/(kg.K). 

32.7. Một quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên 
được 7 m. Tại sao bóng không nảy lên được tới độ cao ban đầu ? Tính độ 
biến thiên nội năng của quả bóng, mặt sân và không khí. 

32.8. Người ta cung cấp cho chất khí đựng trong xilanh một nhiệt lượng 100 J. 
Chất khí nở ra đẩy pit-tông lên và thực hiện một công là 70 J. Hỏi nội năng 
của khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ? 

32.9*. Để xác định nhiệt độ của một cái lò, người ta đưa vào lò một miếng sắt khối 
lượng 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra 

và thả ngay vào một nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15°c. Nhiệt 

độ của nước tăng lên tới 22,5°c. 

a) Xác định nhiệt độ của lò. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/(kg.K), 
của nước là 4 180 J/(kg.K). 

b) Trong câu trên người ta đã bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế. 
Thực ra nhiệt lượng kế có khối lượng là 200 g và làm bằng chất có nhiệt 
dung riêng là 418 J/(kg.K). Hỏi nhiệt độ xác định ở câu trên sai bao nhiêu 
phần trăm so với nhiệt độ của lò ? 


76 



BÀI 33 

CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG Lực HỌC 

• • • • 


33.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Nguyên 1ÍINĐLH là 

I 

2. Q > 0 

3. Q < 0 

4. A > 0 

5. A < 0 

6. Hệ thức của nguyên lí I NĐLH 
trong quá trình đẳng tích là 

7. Hệ thức của nguyên lí I NĐLH 
ừong quá trình vật không trao đổi 

nhiệt với các vật khác là 

* * 

8. Nguyên lí IINĐLH là 


a) nhiệt không thể tự truyền từ một 
vật sang vật nóng hơn. 

b) khi hệ thực hiện công. 

c) AU = Q. 

d) khi hệ nhận nhiệt. 

đ) khi hệ nhận được công. 

e) khi hệ truyền nhiệt. 

g) độ biến thiên nội năng của hệ 

bằng tổng công và nhiệt lượng mà 

hệ nhận được. 

• • • 

h) AU = A. 


i) AU = A + Q. 


33.2. Ta có AU = Q - A, với AU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận 
được, -A là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trình 

• 1 w • • ■ • • J. 

đẳng áp thì điều nào sau đây là đúng ? 


A. Q phải bằng 0. 

B. A phải bằng 0. 

c. AU phải bằng 0. 

D. Cả Q, A và AU đều phải khác 0. 

33.3. Hình 33.1 biểu diễn một quá trình biến đổi 
trạng thái của khí lí tưởng. Hỏi trong quá trình 
này Q, A và AU phải có giá trị như thế nào ? 




77 





A. AU > 0 ; Q = 0 ; A > 0. 

B. AU = 0 ; Q > 0 ; A < 0. 
c. AU = 0 ; Q < 0 ; A > 0. 

D. AU < 0 ; Q > 0 ; A < 0. 

33.4. Cho hai vật X và y tiếp xúc nhau. Nhiệt chỉ truyền từ X sang y khi: 

1. Động năng trung bình của các phân tử trong X lớn hom trong y. 

2. Khối lượng của X lớn hom của y. 

3. Nhiệt độ của X lóm hom của y. 

* * ' 

4. Nhiệt độ của X nhỏ hom của y. 

5. Chỉ khi nội năng của X lớn hom của y. 

Trong các câu trả lời trên, câu nào đúng ? 

A. Câu 5. 

B. Câu 2 và câu 4. 
c. Câu 1 và câu 3. 

D. Câu 1 và câu 4. 

33.5. Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng ? 

A. Nhiệt vản có thể truyền từ vật lạnh hom sang vật nóng hom. 

B. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hom sang vật nóng hom. 


c. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hom sang vật lạnh hom. 

D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ. 

33.6. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? 

1. Nhiệt không thể tự truyền từ vật nóng hom sang vật lạnh hom. Đ s 

2. Cơ năng có thể tự chuyển hoá thành nội năng. Đ s 

3. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng 

nhận được thành công cơ học. Đ s 

4. Khi nói, động cơ nhiệt chỉ chuyển hoá một phần nhiệt lượng 
nhận được thành công cơ học là đã vi phạm định luật bảo toàn 

và chuyển hoá năng lượng. Đ s 

5. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch. Đ s 


78 



33.7. Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm 
ngang có pit-tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy 
pit-tông dịch chuyển. 

a) Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 4 000 J, thì nội 
năng của nó biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ? 

b) Giả sử không khí nhận thêm được nhiệt lượng 10 000 J và công thực hiện 
thêm dược một lượng là 1 500 J. Hỏi nội năng của không khí biến thiên một 
lượng bằng bao nhiêu ? 

33.8*. Một lượng khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. 
Các thông số trạng thái ban dầu của khí là 0,010 m 3 ; 100 kPa ; 300 K. Khí 

dược làm lạnh theo một quá trình đẳng áp tới khi thể tích còn là 0,006 m . 

a) Vẽ đường biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái trong hệ toạ độ (p,V). 

b) Xác định nhiệt độ cuối cùng của khí. 

c) Tính công của chất khí. 

33.9*. Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt 
nằm ngang. Chất khí nở ra, dẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm. Tính độ biến 
thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn 
là 20 N. 

33.10. Dù nhiệt dộ của không khí rất nóng vẫn có thể làm mát một quả dưa chuột 
bằng cách bọc quả dưa vào một khăn ướt rồi đặt tnróe một quạt máy đang 
chạy. Điều này có vi phạm nguyên lí II NĐLH không ? Tại sao ? 

33.11. Hãy chứng minh rằng mệnh dề sau đây cũng là một cách phát biểu nguyên 
lí n NĐLH : 

"Không thể chế tạo dược động cơ nhiệt hoạt động chỉ với một nguồn nhiệt". 


79 



BÀI TẬP CUỐI CHUVNG VI 


VI.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 

1. Nội năng là a) cho biết chiều quá trình có thể tự 

xảy ra hoặc không thể tự xảy ra. 

2. Công thức tính nhiệt lượng là b) AU = A + Q. 

3. Công là c) một dạng năng lượng. 

4. Truyền nhiệt là d) Q = mcAt. 

5. Thực hiện công là đ) quá trình mà hệ thức của nguyên 

lí I NĐLH có dạng AU = A. 

6. Hệ thức của nguyên lí INĐLH là e) số đo sự biến thiên nội năng khi 

vật không trao đổi nhiệt với các 
vật khác. 

7. Nguyên lí n NĐLH g) quá trình chỉ có thể tự xảy ra theo 

một chiểu xác định. 

* • 

8. Quá trình không thuận nghịch là h) quá trình mà hệ thức của nguyên 

lí I NĐLH có dạng AU = Q. 

i) trái với định luật bảo toàn 
năng lượng. 

VI.2. Hệ thức nằo sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ? 

A. Q + A = 0 với A < 0 

B. AU = Q + A với AU > 0 ; Q < 0 ; A > 0. 
c. Q + A = 0 với A > 0. 

D. AU = A + Q với A > 0 ; Q < 0. 

VI.3. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ? 

A. AU = Q với Q > 0. 

B. AU = A với A > 0. 
c. AU = A với A < 0. 

D. AU = Q với Q < 0. 


80 



VI.4. Hệ thức AU = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLH 

A. áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt. 

B. áp dụng cho quá trình đẳng áp. 
c. áp dụng cho quá trình đảng tích. 

D. áp dụng cho cả ba quá trình trên. 

VI.5. Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây ? 

A. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí. 

B. Nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí. 

c. Nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí. 

D. Nhiệt lượng mà khí nhận được có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng không 
thể bằng độ tăng nội năng của khí. 

VI.6. Hệ thức của nguyên lí I NĐLH có dạng 
AU = Q ứng với quá trinh nào vẽ ở hình 
VI. 1 ? 

A. Quá trình 1 —> 2. 

B. Quá trình 2 — > 3. 
c. Quá trình 3 —> 4. 

D. Quá trình 4 -» 1. Hình vu 

VI.7. Một viẽn đạn bằng bạc có khối lượng 2 g đang bay với vận tốc 200 m/s thì 
va chạm vào một bức tường gỗ. Nếu coi viên đạn không trao đổi nhiệt với 
bên ngoài thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu độ ? Nhiệt dung 
riêng của bạc là 234 J/(kg.K). 



ĐÔ VIII CHƯƠNG V VÀ VI 


1. Tại sao đèn kéo quân ngừng quay ? 

Vào dịp Tết Trung thu, chúng ta thường chơi đèn kéo quân (H.VI.2). Đèn 
kéo quân có thể coi là một động cơ nhiệt. Khi ngọn nến (hiện nay người ta 
thường thay nến bằng một bóng đèn điện dây tóc) được thắp sáng thì "tán" 
đèn quay kéo theo các "quân" treo vào tán đèn, tạo nên các hình bóng rất 
sinh động trên giấy bọc đèn. 

e ETVA7LÍ10 -a 


81 



Tuy nhiên nếu chúng ta bỏ đèn vào một 
hộp thuỷ tinh kín thì dù bóng đèn điện 
vẫn sáng, đèn cũng chỉ quay một thời 
gian ngấn rồi ngừng lại không quay nữa. 
Hãy sử dụng các nguyên lí của NĐLH để 
giải thích hiện tượng trên. 

2. "Gió Lào nóng lắm ai ơi! 

Đừng vào đón gió mà rơi má hồng" 

Tại sao gió Lào lại khô nóng làm người 
ta khiếp sợ đến thế ? Hãy dùng các kiến 
thức đã học về các quá trình biến đổi 
trạng thái của chất khí và các nguyên lí 
của NĐLH để trả lời câu hỏi trên. 

3. Ô chữ. 



Hình Vỉ .2 


Hàng ngang 

1. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình không truyền nhiệt. 

2. Có đơn vị là K. 

3. Đặc trưng cho mức độ nóng lạnh. 

4. Định luật khái quát nhất của Vật lí. 

5. Tên của một dạng nãng lượng có thể chuyển hoá thành nội năng. 

6. Quá trình tuân theo định luật Sác-lơ. 

7. Phần Vật lí nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượng. 
Hàng dọc. Hãy tìm từ của hàng dọc trong ô in đậm. 



82 


6 BTVAiLMQ .£ 










Chương VII CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG 

Sự CHUYỂN THỂ 

■ 

BÀI 34 

CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RĂN vô ĐỊNH HÌNH 

34.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 

1. Cấu trúc được tạo bởi các hạt (nguyên a) chất rắn vô định hình, 
tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau 

bằng những lực tương tác và sắp xếp theo 
một trật tự hình học xác định, trong đó 
mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí 
cân bằng của nó gọi là 

2. Chất rắn không có cấu trúc tinh thể là b) tính dị hướng. 

3. Chất rắn cấu tạo từ một tinh thể là c) chất rắn kết tinh.' 

4. Chất rắn cấu tạo từ vô số tinh thể nhỏ d) tinh thể. 

liên kết hỗn độn là 

5. Sự khác nhau về tính chất vật lí theo đ) chất rắn đơn tinh thể. 
các phương trong vật rắn là 

6. Sự giống nhau về tính chất vật lí theo e) tính đẳng hướng, 
mọi phương trong vật rắn là 

7. Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là g) chất rắn đa tinh thể. 

34.2. Câu nào dưới đây nói về đặc tính của chất rắn kết tinh là không đúng ? 

A. Có thể có tính dị hướng hoặc có tính đẳng hướng. 

B. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 


83 



c. Có cấu trúc tinh thể. 

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

34.3. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đơn tinh thể ? 

A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

B. DỊ hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

c. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

34.4. Đặc tính: nào dưới dây là của chất rắn đa tinh thể ? 

A. Đăng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

B. DỊ hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

c. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

D. DỊ hướng và nóng chảy ở nhiệt đô xác định. 

34.5. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn vô định hình ? 

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

B. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định, 
c. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

34.6. Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn kết tinh ? 

A. Thuỷ tinh. 

B. Nhựa đường, 
c. Kim loại. 

D. Cao su. 

34.7. Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn vô định hình ? 

A. Băng phiến. 

B. Nhựa đường, 
c. Kim loại. 

D. Hợp kim. 

34.8. Khi đun nóng chảy thiếc, đặc điểm gì chứng tỏ thiếc không phải là chất rắn 
vô định hình mà là chất rắn kết tinh ? 

34.9. Sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác dùng trong thực tế đều là những chất 
rắn kết tinh. Tại sao người ta không phát hiện được tính dị hướng của các 
chất rắn này ? 


84 



BÀI 35 

BIẾN DẠNG Cơ CỦA VẬT RẮN 


35.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 

1. Sự thay đổi hình dạng và kích 
thước của vật rắn do tác dụng của 
ngoại lực là 

2. Biến dạng mà vật rắn lấy lại 
được kích thước và hình dạng 
ban đầu khi ngoại lực ngừng tác 
dụng là 

3. Đại lượng xác định bởi thương 
số giữa ngoại lực làm biến dạng 
thanh rắn và tiết diện ngang của 
thanh đó gọi là 

4. Biến dạng có tác dụng làm tăng 
độ dài và giảm tiết diện ở phần 
giữa của thanh rắn gọi là 

5. Biến dạng có tác dụng làm giảm 
độ dài và tăng tiết diện ở phần giữa 
của thanh rắn gọi là 

6. Đơn vị đo độ cứng của thanh 
rắn là 

7. Đơn vị đo suất đàn hồi của 
thanh rắn là 

8. Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ 
được tính đàn hổi gọi là 

9. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ 
thuận với 

10. Đại lượng đặc trưng cho tính 
đàn hồi, phụ thuộc bản chất và 
kích thước thanh rắn là 

11. Đại lượng đặc trưng cho tính 
đàn hồi, phụ thuộc bản chất thanh 
rắn là 


a) niutơn trên mét (N/m). 

b) độ biến dạng kéo (hoặc nén) của 
thanh rắn. 

c) giới hạn đàn hồi. 

d) biến dạng kéo. 
đ) ứng suất cơ. 

e) độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của 
thanh rắn. 

g) paxcan (Pa). 

h) suất đàn hồi (hay suất Y-âng). 

i) biến dạng đàn hồi. 
k) biến dạng nén. 

/) biến dạng cơ. 


85 



35.2. Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc những yếu tố nào ? 

A. Bản chất của thanh rắn. 

B. Độ lớn của ngoại lực tác dụng vào thanh, 
c. Tiết diện ngang của thanh. 

D. Cả ba yếu tố trên. 

35.3. Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo ? 

A. Trụ cầu. 

■ 

B. Móng nhà. 

c. Dây cáp của cần cẩu đang chuyển hàng. 

D. Cột nhà. 

35.4. Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén ? 

A. Dây cáp của cầu treo. 

B. Thanh nối các toa xe lửa đang chạy. 

c. Chiếc xà beng đang bẩy một tảng đá to. 

D. Trụ cầu. 

35.5. Hệ số đàn hồi của thanh thép khi biến dạng kéo hoặc nén phụ thuộc như 
thế nào vào tiết diện ngang và độ dài ban đầu của thanh rắn ? 

A. Tỉ lệ thuận với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. 

B. Tỉ lệ thuận với độ dài ban đầu và tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang 
của thanh. 

c. Tỉ lệ thuận với tiết diện ngang và tỉ lệ nghịch với độ dài ban đầu 
của thanh. 

D. Tỉ lệ nghịch với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. 

35.6. Một sợi dây sắt dài gấp đôi nhưng có tiết diện nhỏ bằng nửa tiết diện của sợi 
dây đồng. Giữ chật đầu trên của mỗi sợi dây và treo vào đầu dưới của chúng 
hai vật nặng giống nhau. Suất đàn hồi của sắt lớn hơn của đồng 1,6 lần. Hỏi 
sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu lần so với sợi dây đồng ? 


86 



A. Sợi dây sắt bị dãn ít hơn 1,6 lần. 

B. Sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn 1,6 lần. 
c. Sợi dây sắt bị dãn ít hơn 2,5 lần. 

D. Sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn 2,5 lần. 

35.7. Một thanh thép dài 5,0 m có tiết diện 1,5 cm 2 được giữ chặt một đầu. 

Cho biết suất đàn hồi của thép là E = 2.10 11 Pa. Lực kéo F tác dụng lên đầu kia 
của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 2,5 mm ? 

A. F = 6,0.10 10 N. 

B. F = 1,5.10 4 N. 
c. F= 15.10 7 N. 

D. F = 3,0.10 5 N. 

35.8. Một sợi dây đồng lúc đầu được căng thẳng ngang để phơi quần áo. Sau vài 
lần phơi quần áo nhẹ, sợi dây vẫn nằm thẳng ngang. Nhưng sau nhiều lần 
phơi chiếu ướt hoặc chăn bông, ta thấy sợi dây đồng bị võng xuống rõ rệt. 
Tại sao ? 

35.9. Các thanh ray của đường xe lửa được chế tạo bằng các thanh thép chữ I. 
Tại sao ? 

35.10. Một thanh xà ngang bằng thép dài 5,0 m có tiết diện 25 cm 2 Hai đầu của 

thanh xà được gắn chặt vào hai bức tường đối diện. Hãy tính áp lực do thanh 
xà tác dụng lên các bức tường khi thanh xà dãn dài thêm 1,2 mm do nhiệt 

độ của nó tăng. Thép có suất đàn hồi E = 20.10* ra. Bỏ qua biến dạng của 

các bức tường. 

35.11. Một chiếc cột bê tông cốt thép chịu lực nén thẳng đứng F của tải trọng đè 
lên nó. Giả sử suất đàn hồi của bê tông bằng khoảng -ỉ- của thép, còn diện 

1 

tích tiết diện ngang của thép bằng khoảng của bê tông. Hãy tính phần 
lực nén do tải trọng tác dụng lên phần bê tông của chiếc cột. 


87 



BAI 36 

Sự NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 

• • • 

36.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 

1. Sự tăng độ dài của thanh rắn khi a) sự nở khối, 
nhiệt độ tăng là 

2. Công thức A/ = / - / 0 = a/ 0 At, (với / 0 b) một trên độ (1/K). 

và / lần lượt là độ dài của thanh rắn ở 
nhiệt độ đầu to và nhiệt độ cuối t, còn 
At = t -1 0 là độ tăng nhiệt độ của 

thanh rắn, a là hệ số tỉ lệ) gọi là 

3. Đại lượng vật lí cho biết độ nở dài tỉ c) hệ số nở dài. 
đối của thanh rắn khi nhiệt độ tăng 

thêm một độ (1 K hoặc 1°C) gọi là 

4. Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt d) sự nở dài. 
đô tâng là 

5. Công thức AV = V - v 0 = pV 0 At đ) công thức nở khối. 

(với V 0 và V lần lượt là thể tích của vật 
rắn ở nhiệt độ đầu to và nhiệt độ cuối t, 
còn At = t -1 0 là độ tăng nhiệt độ, 

p là hệ số tỉ lệ) gọi là 

6. Đơn vị đo của các hệ sô nở dài và e) công thức nở dài. 
nở khối la 

36.2. So sánh sự nở dài của nhổm, dồng và sắt bằng cách liệt kê chúng theo thứ tự 
giảm dần của hệ số nở dài. Phương án nào sau đây là đúng ? 

A. Nhôm, đồng, sắt. 

B. Sắt, đồng, nhôm, 
c. Đồng, nhôm, sắt. 

D. Sắt, nhôm, đồng. 

36.3. So sánh sự nở dài của thuỷ tinh, thạch anh và hợp kim inva bằng cách liệt kê 
chúng theo thứ tự giảm dần của hệ sổ nở dài. Thạch anh có hệ số nở dài là 

1,5.10 _6 K _1 . Phương án nào sau đây là đúng ? 


88 



A. Inva, thuỷ tinh, thạch anh. 

B. Thuỷ tinh, inva, thạch anh. 
c. Inva, thạch anh, thuỷ tinh. 

D. Thuỷ tinh, thạch anh, inva. 

36.4. Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không liên quan đến sự nở 
vì nhiệt ? 

A. Băng kép. 

B. Nhiệt kế kim loại, 
c. Đồng hồ bấm giây. 

D. Ampe kế nhiệt. 

36.5. Một băng kép gồm hai lá kim loại phẳng, ngang có độ dài và tiết diện giống 
nhau được ghép chặt với nhau bằng các đinh tán : lá đồng ở phía dưới, lá 
thép ở phía trên. Khi bị nung nóng thì băng kép này sẽ bị uốn cong xuống 
hay cong lên ? Vì sao ? 

A. BỊ uốn cong xuống phía dưới. Vì đổng có hệ số nở dài lớn hơn thép. 

B. Bị uốn cong lên phía trên. Vì thép có hệ số nở dài lởn hơn đồng. 

c. Bị uốn cong xuống phía dưới. Vì đồng có hệ số nở dài nhỏ hơn thép. 

D. Bị uốn cong lên phía trên. Vì thép có hệ số nở dài nhỏ hơn đồng. 

36.6. Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài là 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 
10°c. Độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài 

trời là 40°c ? Hệ số nở dài của sắt là 12.1 o" 6 K' 1 . 

A. Tăng xấp xỉ 36 mm. 

B. Tăng xấp xỉ 1,2 mm. 
c. Tăng xấp xỉ 3,6 mm. 

D. Tăng xấp xỉ 4,8 mm. 

36.7. Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0°c có cùng độ dài là / 0 . Khi nung 
nóng tới 100°c thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,50 mm. Hỏi độ dài 
/ 0 của hai thanh này ở 0°c là bao nhiêu ? Hệ số nở dài của nhôm là 
24.10 _6 K -1 và của thép là 12.10 6 K -1 . 


89 



A. / 0 « 417 mm. 

B. Iq « 500 mm. 
c. Iq ~ 250 mm. 

D. / 0 « 1 500 mm. 

36.8. Một tấm đồng hình vuông ở 0°c có cạnh dài 50 cm. Cần nung nóng tới 
nhiệt độ t là bao nhiêu để diện tích của đồng tăng thêm 16 cm 2 ? Hệ sô' nở 

dài của đồng là 17.10 6 K *. 

A. t * 500°c. 

B. t» 188°c. 

c. t * 800°c. 

D.t* 100°c. 

36.9. Để chế tạo các cực của bóng đèn điện, người ta không dùng đồng hoặc 
thép mà phải dùng hợp kim platinit (thép pha platin). Tại sao ? 

36.10. Trong công nghệ đúc kim loại (đồng, gang,...), người ta phải chế tạo khuôn 
đúc có thể tích bên trong lớn hơn thể tích của vật đúc. Tại sao ? 

36.11. Khi mua cốc thuỷ tinh, người ta thường chọn cốc mỏng mà không chọn 
cốc dày. Hơn nữa, trước khi rót nước sôi vào trong cốc, thường bỏ vào 
trong cốc thuỷ tinh một chiếc thìa bằng nhôm hoặc bằng thép inôc. Tại sao ? 

36.12. Một thước kẹp bằng thép có giới hạn đo là 150 mm được khắc vạch chia ở 
10°c. Tính sai số của thước kẹp này khi sử dụng nó ở 40°c. Hệ số nở dài 

của thép dùng làm thước kẹp là 12.10 6 K \ 

Nếu thước kẹp nói trên được làm bằng hợp kim inva (thép pha 36% niken) 
thì sai số của thước kẹp này khi sử dụng nó ở 40°c sẽ là bao nhiêu ? Hệ số 

nở dài của hợp kim inva là 0,9.10 6 K '. 

36.13. Tính lực kéo tác dụng lên thanh thép có tiết diện 1 cm 2 để làm thanh này 
dài thêm một đoạn bằng độ nở dài của thanh khi nhiệt độ của nó tăng thêm 

100°c ? Suất đàn hồi của thép là 20. 10 l ° Pa và hệ số nở dài của nó là 
12.10~ 6 K _1 . 

36.14. Tại tâm của một đĩa tròn bằng sắt có một lỗ thủng. Đường kính lỗ thủng ở 

0°c bằng 4,99 mm. Tính nhiệt độ cần phải nung nóng đĩa sắt để có thể bỏ 
vừa lọt qua lỗ thủng của nó một viên bi sắt đường kính 5,00 mm ở cùng 

nhiệt độ đó ? Hệ số nở dài của sắt là 12.10 6 K *. 


90 



BÀI 37 

CÁC HIỆN TƯƠNG BỂ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

• • * 


37.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 

1. Hiện tượng bề mặt chất lỏng 
luôn có xu hướng tự co lại đến 
diện tích nhỏ nhất có thể gọi là 

2. Lực tác dụng vuông góc với 
một đoạn đường nhỏ bất kì trên 
bề mặt chất lỏng, có phương tiếp 
tuyến với bể mặt chất lỏng, có 
chiều làm giảm diện tích bề mặt 
chất lỏng và có độ lớn tỉ lệ thuận 
với độ dài của đoạn đường đó 
gọi là 

3. f = ơ/ (với ơ là một hệ số tỉ lệ 
và / là độ dài của đoạn đường nhỏ 
trên bề mặt chất lỏng) là 

4. Đại lượng vật lí có trị số bằng 
lực căng bề mặt tác dụng lên mỗi 
đơn vị dài của một đoạn đường 
nhỏ nằm trên bề mặt chất lỏng và 
có đơn vị đo là niutơn trên mét 
(N/m) gọi’ là 

5. Hiện tượng giọt nước bị co tròn 
lại và hơi dẹt xuống khi rơi xuống 
mặt bản nhôm có phủ lớp nilon 
mỏng là do 

6. Hiện tượng giọt nước không bị 
co tròn lại mà chảy lan rộng ra 
khi rơi trên mặt bản thủy tinh 
là do 

7. Phần bề mặt thoáng chất lỏng ở 
sát thành bình bị uốn cong do 
hiện tượng dính ướt hoặc hiện 
tượng không dính ướt tạo thành 


a) hiện tượng không dính ướt của 
chất lỏng. 

b) mặt khum (lõm hoặc lồi). 

c) hiện tượng mao dẫn. 


d) công thức xác định độ lớn của 
lực căng bề mặt của chất lỏng. 


đ) hiện tượng căng bề mặt của chất 
long. 


e) hệ số căng bề mặt của chất lỏng. 


g) lực căng bề mặt của chất lỏng. 


91 



8. Hiện tượng mực chất lỏng h) hiện tượng dính ướt của chất 

trong ống nhỏ dâng cao hơn mặt lỏng. 

thoáng của chất lỏng bên ngoài 

ống (do dính ướt) hoặc hạ thấp 

hơn bên ngoài ống (do không 

dính ướt) gọi là 

37.2. Tại sao muốn tẩy vết dầu mỡ dính trên mạt vải của quần áo, người ta lại đặt 
một tờ giấy lên chỗ mặt vải có vết dầu mỡ, rồi là nó bằng bàn là nóng ? Khi 
đó phải dùng giấy nhẵn hay giấy nhám ? 

A. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ giảm nên dễ dính ướt giấy. 
Khi đó phải dùng giấy nhẵn để dễ là phẳng. 

B. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ tăng nên dễ dính ướt giấy. 
Khi đó phải dùng giấy nhẵn để dễ là phẳng. 

c. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ giảm nên dễ bị hút lên các 

sợi giấy. Khi đó phải dùng giấy nhám vì các sợi giấy nhám có tác dụng mao 

dẫn mạnh hơn các sợi vải. 

* ■ 

D. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ tăng nên dễ bị hút lên theo 

các sợi giấy. Khi đó phải dùng giấy nhám vì các sợi giấy nhám có tác dụng 

mao dẫn mạnh hơn các sợi vải. 

♦ * 

37.3. Trong một ống thuỷ tinh nhỏ và mỏng đặt nằm ngang có một cột nước. Nếu 
hơ nóng nhẹ một đầu của cột nước trong ống thì cột nước này sẽ chuyển động 
về phía nào ? Vì sao ? 

A. Chuyển động về phía đầu lạnh. Vì lực căng bề mặt của nước nóng giảm 

so với nước lạnh. 

■ 

B. Chuyển động về phía đầu nóng. Vì lực căng bề mặt của nước nóng tăng so 

với nước lạnh. 

* 

c. Đứng yên. Vì lực căng bể mặt của nước nóng không thay đổi so với khi 
chưa hơ nóng. 

D. Dao động trong ống. Vì lực căng bể mặt của nước nóng thay đổi bất kì. 

37.4. Nhúng cuộn sợi len và cuộn sợi bông vào nước, rồi treo chúng lên dây phơi. 
Sau vài phút, hầu như toàn bộ nước bị tụ lại ở phần dưới của cuộn sợi len, 
còn ở cuộn sợi bông thì nước lại được phân bố gần như đồng đều trong nó. 
Vì sao ? 

A. Vì nước nặng hơn các sợi len, nhưng lại nhẹ hơn các sợi bông. 

B. Vì các sợi bông xốp hơn nên hút nước mạnh hơn các sợi len. 

c. Vì các sợi len được se chặt hơn nên khó thấm nước hơn các sợi bông. 


92 



D. Vì các sợi len không dính ướt nước, còn các sợi bông bị dính ướt nước và 
có tác dụng mao dẫn khá mạnh. 

37.5. Một vòng nhôm mỏng có đường kính là 50 mm và có trọng lượng p = 68.10 3 N 
được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt 

nước. Lực F để kéo bứt vòng nhôm ra khỏi mặt nước bằng bao nhiêu, nếu 

biết hệ số căng bề mặt của nước là 72.10 3 N/m ? 

A. F = 1,13.10 _2 N. 

B. F = 2,26.10 _2 N. 
c. F = 22,6.10 -2 N. 

D. F« 9,06.10“ 2 N. 

37.6. Trên mặt một khung dây thép mảnh hình chữ nhật a 
treo thẳng đứng có phủ một màng xà phòng c 
(H.37.1). Hỏi những lực nào giữ cho phần màng 
xà phòng abcd nằm cân bằng ? 

37.7. Tại sao không thể dùng bút máy hoặc bút bi thông 

dụng để viết chữ trên mặt tờ giấy bị thấm dầu Hình 37.1 

hoặc mỡ ? 

37.8. Tại sao có thể dùng thiếc để hàn mảnh sắt hoặc đồng với nhau, nhưng 
không thể dùng thiếc để hàn hai mảnh nhôm với nhau ? 

37.9. Một màng xà phòng được căng trên mặt khung 
dầy đồng mảnh hình chữ nhật treo thẳng đứng, 
đoạn dây ab dài 80 mm có thể trượt dễ dàng dọc 
theo chiều dài của khung (H.37.2). Khối lượng 

riêng của đồng là 8 900 kg/m 3 . Hệ số căng bể mặt 
của nước xà phòng là 0,040 N/m. 

a) Tính đường kính của đoạn dây ab để nó nằm 
cân bằng. 

b) Tính công phải thực hiện để kéo đoạn dây ab 
dịch xuống phía dưới một đoạn X = 15 mm. 

37.10. Một mẩu gỗ hình lập phương có khối lượng 20 g được đặt nổi trên mặt 
nước. Mẩu gỗ có cạnh dài 30 mm và dính ướt nước hoàn toàn. Nước có 

khối lượng riêng là 1 000 kg/m 3 và hệ số căng bề mặt là 0,072 N/m. Tính 
độ ngập sâu trong nước của mẩu gỗ. 



b 

d 


93 























BAI 38 

Sự CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 

c 

38.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 

1. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể a) nhiệt hoá hơi. 
lỏng của các chất gọi là 

2. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể b) hơi bão hoà. 
rắn của các chất gọi là 

3. Nhiệt lượng cần cung cấp cho vật rắn ở c) sự ngưng tụ. 
nhiệt độ nóng chảy để vật rắn nóng chảy 

hoàn toàn gọi là 

4. Đại lượng đo bằng nhiệt lượng cần d) áp suất hơi bão hoà. 
cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 

1 kg chất rắn ở nhiệt độ nóng chảy và có 
đơn vị là jun trên kilôgam (J/kg) gọi là 

5. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể đ) nhiệt nóng chảy, 
khí (hơi) của các chất gọi là 

6. Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang e) sự sôi. 
thể lỏng của các chất gọi là 

7. Chất hơi có mật độ phân tử đang tiếp g) sự bay hơi. 
tục tăng gọi là 

8. Chất hơi có mật độ phân tử không tăng h) nhiệt hoá hơi riêng, 
nữa gọi là 

9. Áp suất cực đại của trạng thái hơi khi i) nhiệt nóng chảy riêng. 

mật độ phân tử của nó không thể tăng 
thêm được nữa gọi là 

10. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể k) sự đông đặc. 
khí (hơi) của các chất xảy ra cả ở bên 

trong và ở trên bề mặt chất lỏng gọi là 


94 



/) sự nóng chảy. 


11. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khôi 
chất lỏng ở nhiệt độ sôi để chuyển hoàn 
toàn sang thể khí gọi là 

12. Đại lượng đo bằng nhiệt lượng cẩn m) hơi khô. 
cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 1 kg 

chất lỏng ở nhiệt độ sôi và có đơn vị là 
jun trên kilôgam (J/kg) gọi là 

38.2. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh thay đổi như thế nào khi áp suất tăng ? 

A. Luôn tăng đối với mọi chất rắn. 

B. Luôn giảm đối với mọi chất rắn. 

c. Luôn tăng đối với chất rắn có thể tích tăng khi nóng chảy và luôn giảm 
đối với chất rắn có thể tích giảm khi nóng chảy. 

D. Luôn tăng đối với chất rắn có thể tích giảm khi nóng chảy và luôn giảm 
đối với chất rắn có thể tích tăng khi nóng chảy. 

38.3. Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn phụ thuộc những yếu tố nào ? 

A. Nhiệt độ của chất rắn và áp suất ngoài. 

B. Bản chất và nhiệt độ của chất rắn. 

• * 

c. Bản chất của chất rắn, nhiệt độ và áp suất ngoài. 

D. Bản chất của chất rắn. 

38.4. ở áp suất chuẩn, những chất như vàng, bạc, niken, sắt, thép, đồng, thiếc, 
nhôm, chì, kẽm, băng phiến sẽ nóng chảy trong những khoảng nhiệt độ nào 

sau đây : trên 1 Ồ00°c, từ 500°c đến 1 000°c, từ 200°c đến 500°c, dưới 

100 °c ? 

A. Thép, đồng, vàng : trên 1 000°c. Bạc, nhôm : từ 500°c đến 1 000°c. 

Kẽm, chì, thiếc : từ 200°c đến 500°c. Băng phiến : dưới 100°c. 

B. Niken, vàng, bạc : trên 1 000°c. Thép, đồng, nhôm : từ 500°c đến 1 000°c. 
Kẽm, chì, thiếc : từ 200°c đến 500°c. Băng phiến : dưới 100°c. 

c. Vàng, bạc : trên 1 000°c. Thép, đồng, chì, niken : từ 500°c đến 1 000°c. 

Kẽm, nhôm, thiếc : từ 200°c đến 500°c. Băng phiến : dưới 100°c. 

D. Thép, đồng : trên 1 000°c. Vàng, bạc, chì, niken : từ 500°c đến 1 000°c. 
Kẽm, nhôm, thiêc : từ 200°c đên 500°c. Băng phiến : dưới 100°c. 


95 



38.5. Sự bay hơi của chất lỏng có đặc điểm gì ? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định và không kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt 
độ tăng thì chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng. 

B. Xảy ra ở mọi nhiệt độ và luôn kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt độ tăng thì 
chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng và tốc độ ngưng tụ 
giảm cho tới khi đạt trạng thái cân bằng động. 

c. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định và luôn kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt 
độ tăng thì chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng. 

D. Xảy ra ở mọi nhiệt độ và không kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt độ táng 
thì chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng. 

38.6. Áp suất hơi khô và áp suất hơi bão hoà có đặc điểm gì ? 

A. Khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi khô tăng, còn áp suất hơi bão hoà 
không đổi. 

B. Khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi khô tăng, còn áp suất hơi bão hoà giảm. 

c. Áp suất hơi khô và áp suất hơi bão hoà đều tăng theo nhiệt độ. Nhưng ở 
một nhiệt độ xác định thì áp suất hơi khô cũng như áp suất hơi bão hoà 
đều tăng khi thể tích của chúng giảm và đều tuân theo định luật 

Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. 

D. Áp suất hơi khô và áp suất hơi bão hoà đều tăng theo nhiệt độ. Nhưng ở 
một nhiệt độ xác định thì áp suất hơi khô tăng khi thể tích của nó giảm và 
tuân theo gần đúng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, còn áp suất hơi bão hoà 
không phụ thuộc thể tích tức là không tuân theo định luật Bồi-lơ - Ma-ri-ổt. 

38.7. Nhiệt độ sôi của chất lỏng có đặc điểm gì và phụ thuộc những yếu tố nào ? 

A. Luôn không đổi và chỉ phụ thuộc bản chất của chất lỏng. 

B. Luôn không đổi và phụ thuộc áp suất trên bề mặt chất lỏng : nhiệt độ sôi 
tăng khi áp suất trên bể mặt chất lỏng tăng. 

c. Luôn không đổi và phụ thuộc bản chất chất lỏng cũng như áp suất trên bề 
mặt chất lỏng : nhiệt độ sôi tăng khi áp suất trên bề mặt chất lỏng tăng. 

D. Luôn không đổi và phụ thuộc bản chất cũng như thể tích của chất lỏng. 

38.8. Tại sao cầu chì dùng bảo vệ các mạch điện lại được làm bằng dây chì, còn 
dây tóc đèn điện lại được làm bằng vonfam ? 

38.9. Tại sao khi nước chứa trong khay làm đá của tủ lạnh bắt đầu đông cứng thì 
lóp nước trên mặt bao giờ cũng đóng băng trước tiên ? 


96 



38.10. Một ống nghiệm chứa nước đá ở 0°c được ngâm trong một thùng đựng 
nước đá đang tan. Hỏi nước đá trong ống nghiệm có bị tan thành nước 
không ? Tại sao ? 

38.11. Trên hình 38.1 là các đồ thị biểu diễn sự thay đổi thể tích V phụ thuộc 
nhiệt độ (t°C) trong quá trình nóng chảy của chì (H.38.1a), của nước đá 

(H.38.1b), của sáp (nến) (H.38.1c). Hãy xác định điểm (nhiệt độ) nóng 
chảy của các chất này. Quá trình nóng chảy của chì có gì khác biệt với quá 
trình nóng chảy của nước đá và của sáp ? 



a) b) c) 

Hình 38.1 

38.12. Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục 
nước đá có khôi lượng 100 g ở 0°c. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 

3,4.10 5 J/kg. 

38.13. Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối 
lượng 0,2 kg ở -20°c tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để 
biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°c. Nhiệt nóng chảy riêng của nước 
đá là 3,4.10 5 J/kg. Nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.10 3 J/(kg.K). 
Nhiệt dung riêng của nước là 4,18.10 3 J/(kg.K). Nhiệt hoá hơi riêng 
của nước là 2,3.1 o 6 J/kg. 

38.14. Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 g ả 0°c vào một cốc nhôm 

đựng 0,40 kg nước ở 20°c đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc 
nhôm là 0,20 kg. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước đá 
vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10 5 J/kg. Nhiệt dung 


7 -TVATLI10 -A 


97 





riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) và của nước là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự 
mất mát nhiệt do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. 

38.15. Người ta thả một cục nước đá ở 0°c vào một chiếc cốc bằng đồng có khối 
lượng 0,200 kg của nhiệt lượng kế, trong cốc đồng đang đựng 0,700 kg 
nước ở 25°c. Khi cục nước đá vừa tan hết thì nước trong cốc đồng có nhiệt 

độ là 15,2°c và khối lượng của nước là 0,775 kg. Tính nhiệt nóng chảy 
riêng của nước đá. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(kg.K) và của nước 
là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự mất mát nhiệt do nhiệt truyền ra bên ngoài 
nhiệt lượng kế. 


BÀI 39 

ĐỘ ẨM của không khí 


39.1 . Ghép nội dung ỏ cột bên trái với nội 
một câu có nội dung đúng. 

1. Đại lượng đo bằng khối lượng 
(tính ra gam) của hơi nước có 

3 

trong 1 m không khí gọi là 

2. Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 
trạng thái bão hoà hơi nứớc gọi là 

3. Đơn vị đo của độ ẩm tuyệt đối 

và độ ẩm cưc đai là 
* ■ ■ 

4. Đại lượng đo bằng tỉ số phần 
trăm giữa độ ẩm tuyệt đối và độ 
ẩm cực đại của khồng khí gọi là 

5. f = -^-% là công thức 

A 

6. Dụng cụ dùng đo độ ẩm của 
không khí gọi là 


dung tương ứng ở cột bên phải để thành 

a) độ ẩm tỉ đối. 

b) ẩm kế. 

c) xác đinh độ ẩm tỉ đối. 

* * * 

d) gam trên mét khối (g/m 3 ). 

đ) độ ẩm tuyệt đối. 

e) độ ẩm cực đại. 


98 


7.BTVÁTÚ10-B 



39 . 2 . Khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối 
của không khí tăng, giảm hay không đổi ? Tại sao ? 

A. Tăng. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì 
lượng hơi nước có trong 1 m 3 không khí tăng. 

B. Tăng. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng 
thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước trong không 
khí tăng. 

c. Không đổi. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng 
thì lượng hơi nước có trong 1 m 3 không khí hầu như không thay đổi. 

D. Giảm. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nưác trong không khí tăng thì 

3 

lượng hơi nước có trong 1 m không khí giảm. 

39 . 3 . Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay 
đổi như thế nào ? 

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng như nhau nên độ ẩm tỉ đối 
không thay đổi. 

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm. 

c. Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, còn độ ẩm cực đại tăng nhanh hơn nên độ ẩm 

4.2 

tí đôi giám. 

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ 
đối tăng. 

39 . 4 . Nước nặng hơn không khí. Tại sao trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 
không khí khô lại nặng hơn không khí ẩm ? 

39 . 5 . Tại sao khi nhiệt độ của không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối lại tăng 
và độ ẩm tỉ đối của không khí lại giảm ? 

39 . 6 . Tại sao trong những ngày nắng nóng và ẩm ướt, ta lại cảm thấy khó chịu hơn 
so với những ngày nắng nóng nhưng khô ráo ? 

39 . 7 . Tại sao ưong những ngày hè nóng bức thì về ban đêm lại có nhiều sương hơn ? 

39 . 8 . Căn cứ các số đo dưới đây của trạm quan sát khí tượng, hãy cho biết không 
khí buổi sáng hay buổi trưa mang nhiều hơi nước hơn ? Giải thích tại sao. 

- Buổi sáng : nhiệt độ 20°c, độ ẩm tỉ đối 85%. 

- Buổi trưa : nhiệt độ 30°c, độ ẩm tỉ đối 65%. 

- Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 20°c là 17,30 g/m 3 và ở 30°c là 
30,29 g/m 3 . 


99 



BAI TẠP CUOI CHƯƠNG VII 

VII.1. Khi đốt nóng một vành kim loại đồng chất thì đường kính ngoài và đường 
kính trong của nó tăng hay giảm ? 

A. Đường kính ngoài và đường kính trong đều tăng. 

B. Đường kính ngoài và đường kính trong đều giảm. 

c. Đường kính ngoài tãng và đường kính trong giảm. 

D. Đường kính ngoài giảm và đường kính trong tăng. 

VII.2. Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của nó tăng hay giảm ? 
Giải thích tai sao. 

m 

A. Tãng. Vì thể tích của vật không đổi, nhưng khối lượng của vật giảm. 

B. Giảm. Vì khối lượng của vật không đổi, nhưng thể tích của vật tăng. 

c. Tãng. Vì thể tích của vật tăng chậm, còn khối lượng của vật tãng 
nhanh hơn. 

D. Giảm. Vì khối lượng của vật tăng chậm, còn thể tích của vật tăng 
nhanh hơn. 

VII.3. Trên tấm thép có một lỗ thủng hình tròn. Khi bị nung nóng, diện tích lỗ 
thủng thay đổi như thế nào ? Nếu diện tích lỗ thủng ở 0°c là 5 mm 2 thì ở 
500°c sẽ bằng bao nhiêu ? Hệ số nở dài của thép là 12.10~ 6 K -1 . 

A. Giảm. Diện tích lỗ thủng ờ 500°c bằng 4,53 mm 2 . 

B. Tăng. Diện tích lỗ thủng ở 500°c bằng 5,03 mm 2 . 
c. Tăng. Diện tích lỗ thủng ở 500°c bằng 5,06 ram 2 . 

D. Giảm. Diện tích lỗ thủng ở 500°c bằng 4,92 mm 2 . 

VII.4. Đặt một que diêm nổi trên mặt nước nguyên chất. Nếu nhỏ nhẹ vài giọt nước 
xà phòng xuống mặt nước gần một cạnh của que diêm thì que diêm sẽ đứng 
yên hay chuyển động ? Vì sao ? 

A. Đứng yên. Vì nước xà phòng không làm thay đổi lực căng bề măt 

# 

của nước. 


100 



B. Chuyển động quay tròn. Vì nước xà phòng hoà tan trong nước có tác dụng 
làm thay đổi lực căng bể mặt của nước, do đó sẽ gây ra các lực làm quay 
que diêm. 

c. Dịch chuyển về phía nước xà phòng. Vì nước xà phòng có hệ số căng bề mặt 
1ỚTỊ hơn hệ số căng bể mặt của nước. 

D. Dịch chuyển về phía nước nguyên chất. Vì nước xà phòng có hệ số căng bề 
mặt nhỏ hơn so với nước nguyên chất. 

VII.5. Có nên dùng nút bọc giẻ (bằng vải sợi bông) để nút chặt miệng chai đựng 
đầy xăng hoặc dầu hoả không ? Vì sao ? 

A. Nên dùng nút bọc giẻ. Vì nút bọc giẻ mềm, dễ nút chặt miệng chai nên xăng 
dầu trong chai không bị bay hơi ra ngoài. 

B. Không nên dùng nút bọc giẻ. Vì xăng dầu sẽ thấm theo giẻ do tác dụng mao 
dẫn của các sợi vải để "bò" dần ra ngoài miệng chai và bay hơi. 

c. Không nên dùng nút bọc giẻ. Vì nút bọc giẻ hay bị mủn và dễ cháy. 

D. Nên dùng nút bọc giẻ. Vì nút bọc giẻ dễ kiếm và không bị xăng dầu thấm ướt. 

VII.6. Phải làm theo cách nào sau đây để tãng độ cao của cột nước trong ống mao 
dẫn ? 

A. Giảm nhiệt độ của nước. 

9 ■ 

B. Dùng ống mao dẫn có đường kính lớn hơn. 

c. Pha thêm rượu vào nước. 

* 

D. Dùng ống mao dẫn có đường kính nhỏ hơn. 

VII.7. Hãy nêu rõ cách phân loại các chất rắn và những đặc tính của mỗi loại chất 
rắn đó. 

VII.8. Tại sao tinh thể kim cương lại bền vững hơn tinh thể than chì, mặc dù chúng 
đều cấu tạo từ cùng các nguyên tử cacbon ? 

VII.9. Hãy nêu rỗ cách phân loại biến dạng cơ của vật rắn và sự khác nhau giữa các 
loại biến dạng đó. Phát biểu và viết biểu thức của định luật Húc về biến dạng 
cơ của vật rắn. Những loại biến dạng cơ nào tuân theo định luật này ? 

VII.10. Một thanh rắn AB đồng chất, tiết diện đều có khối lượng m = 100 kg được 
treo bằng ba sợi dây thẳng đứng và cách đều nhau (H.VII.l). ở chính giữa 


101 



thanh rắn là sợi dây thép, còn ở hai đầu 
thanh rắn là hai sợi dây đồng. Độ dài và 
tiết diện của ba sợi dây giống nhau. Suất 
đàn hồi của thép lớn gấp 1,2 lần của 
đồng. Hãy tính lực căng của mỗi sợi dây 
sao cho thanh rắn luôn nằm ngang. Lấy 

g = 9,8 m/s 2 . 

Vll.11. Một thanh sắt tròn có độ dài ban đầu / 0 = 50 cm và tiết diện ngang 

s = 2,5 mm 2 . Kéo dãn thanh sắt bằng một lực F có độ lớn tăng dần và đo 

độ dãn dài A/ tương ứng của thanh sắt. Kết quả của các lần đo được ghi 
trong bảng số liệu dưới đây : 


F(N) 

A/ (mm) 

ơ = — (N/m 2 ) 

s 

lo 

100 

0,10 



200 

0,20 



300 

0,30 



400 

0,40 



500 

0,50 



600 

0,60 




a) Tính độ dãn dài tỉ đối 8 của thanh sắt và ứng suất ơ của lực kéo tác dụng 
lên thanh sắt trong mỗi lần đo. 

b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn dài tỉ đôi 8 vào ứng suất ơ. 

c) Dựa vào đồ thị vẽ được, tìm giá trị của suất đàn hồi E và hệ sô đàn hồi k. 

VII.12. Hãy phân biệt sự nở dài và sự nở khôi của vật rắn. Phát biểu và viết cồng 
thức xác định độ nở dài và độ nở khối của vật rắn. Các công thức này chỉ 
áp dụng cho những vật rắn có đặc tính như thế nào ? 

VII.13. Một thanh thép ở 20°c có tiết diện 4 cm 2 và hai đầu của nó gắn chặt vào hai 
bức tường đối diện. Tính lực do thanh thép tác dụng lên hai bức tường nếu 
nó bị nung nóng đến 200°c. Thép có suất đàn hổi của E = 20.10 10 Pa và có 

hệ số nở dài a = 12.1 o -6 K -1 . 



Dây đồng 


Dây thép 


Hình VII I 


102 
















VII.14. Khi tiến hành thí nghiệm khảo sát 
sự nở dài vì nhiệt của vật rắn, cầc 

. kết quả đo độ dài ỈQ của thanh thép 

ở 0°c và độ nở dài A/ của nó ứng 

với độ tăng nhiệt độ t (tính từ 0°c 

đến t°C) được ghi trong bảng 
số liệu bên. 

a) Tính độ dãn dài tỉ đối -ệ- của 

L 

‘0 

thanh thép ở những nhiệt độ t khác 
nhau trong bảng số liệu. 

b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 

của độ dãn dài tỉ đối vào nhiệt 

lo 


/q = 500 mm 

t(°C) 

A/ (mm) 

A/ 


* 

lo 

20 

0,12 


30 

0,18 


40 

0,24 


50 

0,30 


60 

0,36 


70 

0,42 


80 

0,48 



độ t của thanh thép. 

c) Dựa vào đồ thị vẽ được trong câu trên, tính giá trị trung bình của hệ sô' 
nở dài a của thép. 

VII.15. Một ống nhỏ giọt dựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt 
hoàn toàn miệng ống và đường kính miệng ống là 0,43 mm. Trọng lượng 

mỗi giọt nước rơi khỏi miệng ống là 9,72.10 -5 N. Tính hệ số căng bề mặt 
của nước. 


VII.16. Một vòng nhôm có trọng lượng là 62,8.10 -3 N được đặt sao cho đáy của nó 
tiếp xúc với mặt chất lỏng đựng trong một cốc thuỷ tinh. Đường kính trong 
và đường kính ngoài của vòng nhôm lần lượt bằng 48 mm và 50 mm. Tính 
lực kéo vòng nhôm để bứt nó lên khỏi mặt thoáng của chất lỏng trong hai 
trường hợp: 

a) Chất lỏng là nước. 

b) Chất lỏng là rượu. 

Hệ số căng bề mặt của nước là 72.10 3 N/m và của rượu là 22.10 -3 N/m. 

VII.17. Tại sao nhiệt độ của mặt nước hồ hoặc ao về mùa hè lại thấp hơn nhiệt độ 
của không khí ở phía trên mặt nước ? 

VII.18. Có thể làm cho nước sôi bằng cách làm lạnh nó được không ? Tại sao ? 


103 











VII.19. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở -20°c thành 

hơi nước ở 100°c. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4. 10 5 J/kg. Nhiệt 
dung riêng của nước đá là 2 090 J/(kg.K). Nhiệt dung riêng của nước là 

4 180 J/(kg.K). Nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3.1 o 6 J/kg. 

VII.20. Người ta đổ 0,20 kg chì nóng chảy ở 327°c vào một cốc chứa 0,80 / nước 

ở 15°c. Trong quá trình này đã có 1,0 g nước bị biến thành hơi nước. Tính 
nhiệt độ của nước còn lại trong cốc ở trạng thái cân bằng nhiệt. Nhiệt nóng 

chảy riêng của chì là 2,5.10 4 J/kg và nhiệt dung riêng của chì là 120 J/(kg.K). 
Nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K) và nhiệt hoá hơi riêng của nước 
là 2,3.10° J/kg. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do cốc hấp thụ và do nhiệt truyền ra 
ngoài cốc. 

VII.21. Tại sao trong những ngày mùa đông giá lạnh, ta lại có thể nhìn thấy hơi thở 
của chính mình và các mặt kính cửa sổ lại dễ bị "đổ mồ hôi" khi trong phòng 
có đông người ? 

VII.22. Nhiệt độ của không khí trong phòng là 20°c. Nếu cho máy điều hoà nhiệt 

độ chạy để làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 12°c thì hơi nước trong 
không khí của căn phòng trở nên bão hoà và tụ lại thành sương. Nhiệt độ 
12°c được gọi là "điểm sương" của không khí trong căn phòng. 

Hãy tính độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng 
này. Kích thước của căn phòng là 6x4x5 m. Khối lượng riêng của hơi nước 

bão hoà trong không khí ở 12°c là 10,76 g/m 3 và ở 20°c là 17,30 g/m 3 . 



ỉ - m GIẢI - ữM DẪN <ầ - DÃP ỉũ 


ChươngI ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIÊM 

BÀI 1 


1.1. 1 —^ đ ; 2 —^ d Ị 3 — ^ g Ị 4 —^ 6 Ị 5 —^ b Ị 6 — ^ c ; 7 —^ a. 


1.2. D ; 1.3. c ; 1.4. B ; 1.5. D ; 1.6. D ; 1.7. c. 

1.8*. a) Khi xuồng chạy xuôi theo dòng thì quỹ đạo 
của nó sẽ là một đường thẳng song song với 
bờ sông, do đó nên chọn (H. 1.1 Ga) : 

- Một vật mốc gắn cố định với bờ sông tại vị trí 
xuất phát o trên bến sông. 

- Một trục toạ độ Ox nằm dọc bờ sông và hướng 
theo chiều dòng chảy. 

b) Khi xuồng chạy vuông góc với dòng chảy thì 
quỹ đạo của nó là một đường thẳng xiên góc với 
bờ sông, do đó nên chọn (H. 1.1Gb) : 



Hình 1.1G 


- Một vật mốc gắn cố định với bờ sông tại vị trí xuất phát o trên bến sông. 


- Hai trục toạ độ vuông góc Ox và Oy : Trục Ox nằm dọc bờ sông hướng theo 
chiều dòng chảy, trục Oy nằm vuông góc với bờ sông tại vị trí xuất phát o và 
hướng theo chiều từ vị trí xuất phát o tới vị trí đối diện với nó ở bờ bên kia. 

1.9. Trường hợp này quỹ đạo của ô tô trùng với quốc lộ 5, do đó nên chọn : 

- Một vật mốc gắn cố định với bến xe Hà Nội tại vị trí xuất phát o. 


- Một trục toạ độ cong có gốc tại vị trí xuất phát o, có dạng trùng với 
quốc lộ 5 và hướng theo chiều dương từ Hà Nội tới Hải Phòng. 

1.10. a) Đối với hành khách lên xe tại Hà Nội thì bến xe Hà Nội được chọn làm 
mốc đường đi và thời điểm xe ô tô bắt đầu xuất phát được chọn làm mốc thời 
gian. Trường hợp này, khoảng thời gian để xe ô tô chạy tới Hải Phòng là : 

8 giờ 50 phút - 6 giờ = 2 giờ 50 phút. 


105 







và quãng đường xe ô tô đã chạy để tới Hải Phòng đúng bằng độ dài của đoạn 
đường Hà Nội - Hải Phòng, tức là bằng 105 km. 

b) Đối với hành khách lên xe tại Hải Dương thì bến xe tại Hải Dương được 
chọn làm mốc đường đi và thời điểm xe ô tô tiếp tục chạy từ Hải Dương 
được chọn làm mốc thời gian. Trường hợp này, khoảng thời gian để xe ô tô 
chạy tới Hải Phòng là : 

8 giờ 50 phút - (7 giờ 15 phút 4 - 10 phút) = 1 giờ 25 phút 
và quãng đường xe ô tồ đã chạy từ Hải Dương tới Hải Phòng là : 

105 km - 60 km = 45 km 


BÀI 2 


2.1. 1 — ^ c ; 2 — ^ g Ị 3 —^ đ i 4 —^ a Ị 5 —^ b \ 6 —^ d. 

2.2. D ; 2.3. B ; 2.4. D ; 2.5. D ; 2.6. A ; 2.7. A ; 2.8. c ; 2.9. D ; 2.10. c. 

2.11. Máy bay phải bay liên tục trong khoảng thời gian bằng : 

t = — = - 7 - 7^7 = 2,6 giờ - 2 giờ 36 phút 

V 2500 


2.12. a) Người lái xe phải cho ô tô chạy liên tục với vận tốc bằng : 

s 

V = - 

t 

Thay s = 120 km và t = 8 giờ 30 phút - 6 giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ, ta 
tìm được : 


V = = 48 km/h 

2,5 


b) Khoảng thời gian để ô tô chạy ngược từ địa điểm B vể tới địa điểm A bằng : 


t' = 


120 

~6Õ~ 


= 2 giờ 


Như vậy ô tô chạy về tới địa điểm A vào lúc : 

(8 giờ 30 phút + 30 phút) + 2 giờ = 11 giờ 


106 



2.13. Khoảng thời gian âm truyển trong không khí bằng : 


s 200 _ A c „ 
t = — = —— w 0,59 s 

V 340 

Như vậy khoảng thời gian chuyển động của viên đạn trong không khí bằng : 

t' =1,0- 0,o9 = 0,41 s 

Từ đó suy ra vận tốc của viên đận B40 chuyển động trong không khí bằng : 


s 200 

v= 7 = Õ4Ĩ 


488 m/s 


120 


2.14*. a) Xe II xuất phát lúc 1 giờ. 

b) Quãng đường AB đài 60 km. 

c) Vận tốc của xe I: Vj =24 km/h ; của xe II: Vjj = 30 km/h. 
2.15. a) Công thức tính quãng đường đi được và x(km) 

j ■ 60 

phương trình chuyến động : 

- của xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ : 

S| = Vịt = 40t 

X Ị = s I = 40t với Xq = 0 3Q 

- của ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ : 

s 2 = v 2 (t - 2) = 80(t - 2) với t > 2 40 

x 2 = x 0 + s 2 = 20 + 80(t - 2) 
b) Đồ thị toạ độ của xe máy và ô tô được 
vẽ trên hình 2.1G. Đường I là đồ thị của xe 
máy. Đường II là đồ thị của ô tô. Hình 2.1G 








M 








Va 







7 

s 





I 


Vỉ 

n 















I 




7 



ỈA 




7 









0 


1 


t(h) 


c) Trên đồ thị hình 2.1G, vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy được biểu 
diễn bởi giao điểm M có toạ độ : 

* Xịvị = 140 km 

” 3,5 h 

d) Kiểm tra lại kết quả tìm được bằng cách giải phương trình : 

X ] — x 2 40t = 20 + 80(t — 2) 

Ô tô đuổi kịp xe máy sau thời gian : 

140 


l M“ 


40 


= 3,5 h 


Thời điểm ô tô đuối kịp xe máy là : 

6 + 3,5 = 9,5 h 


107 









và vị trí ô tô đuổi kịp xe máy : 


X M = 40.3,5 = 140 km. 


2.16*. Giả sử người đó gặp ô tô tại điểm N. 
Khoảng thời gian t để người đó chạy 
từ M tới N phải đúng bằng khoảng thời 
gian để ô tô chạy từ A tới N (Hai 
trường hợp, hình 2.2G). 

Ta có AN = Vịt = 36t (AN đo bằng 
kilômét và t đo bằng giờ).. 


a) 


A 


H 

TT 


N B 


L 


b) 


A 


N 


hí ~ ' 

M 


H 


Đ 


L 


N. 


TJ 


,CIỊ 

M 


MN = v 2 t= 12t 


Hình 2.2G 


AH 


HN 


19365 km 


= Vl 2 -h 2 = 0, 

= VmN 2 -h 2 = Vl2 2 t 2 -0, 


05 


Cả 2 trường hợp, đều có : HN 2 = MN 2 - h 2 

Cuối cùng ta được phương trình bậc hai: 1152t 2 - 13,9428t + 0,04 = 0. 


Giải ra ta được hai nghiệm : 


t = 0,00743 h = 26,7 s 
t = 0,00467 h = 16,8 s. 


AN = 0,26748 km 
AN = 0,16812 km 


Quãng đường MN mà người ấy phải chạy là MN = 89,2 m hoặc 
MN -56 m. 

Gọi a là góc tạo bởi MN và MH : 


h 


50 


cosa, = = 0,5605 ; <x, «55°54’ 

1 MN 89,2 1 


cosa 2 = 


h 50 


MN 56 


0,8928 ; a 2 « 26°46' 


Kết quả lí thú nhưng rất khó giải thích là có hai đáp số đều có thể chấp 

nhân đươc. 

■ • 

2.17*. Gọi t] là khoảng thời gian ô tô đi được đoạn đường với tốc độ V] và t 2 là 
khoảng thòi gian ô tô đi được đoạn đường s 2 với tốc độ v 2 . 

Tốc độ trung bình của ô tô được tính theo công thức : 


s Si + s 2 

V.L = — = - - -— 

t t] + t 2 


(1) 


108 



Vì tị = t 2 = 1, nên Sị = V|tị = Vịệ và s 2 = v 2 t 2 = v 2 ^-. Thay các giá trị này 

2 2 2 

vào ( 1 ), ta tìm được : 

m 


v tb = 


Vl 2 + V2 2 = ỵ± + v 2 

t t 2 

——h — 

2 2 


( 2 ) 


rpt|_. , 60 + 40 , _ _ 

Thay số, ta có : v tb = ———- = 50 km/h 

2 

2.18.* Tốc độ trung bình của xe đạp được tính theo công thức (1). 

Với Sị = s 2 = —, ta có t| = — = —và t 2 =— = —. Thay các giá trị 

2 v t 2v 1 v 2 2 v 2 

này vào ( 1 ), ta tìm được : 


v tb = 


s s 

——H — 
2 2 


2v. V 


1 v 2 


—-+ —- 

2 vi 2 v 


Vị + v 2 


Tính bằng số : v tb = = 14,4 km/h. 

12 + 18 

Ghi chú : Không thể tính tốc độ trung bình bằng giá trị trung bình cộng của 
các tốc độ chuyển động trên những đoạn đường kế tiếp, trừ khi các khoảng 
thời gian chuyển động với các tốc độ khác nhau trên những đoạn đường kế 
tiếp đều bằng nhau. Ví dụ như trường hợp nêu trong bài tập trước hoặc 
trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều thì ta có thể tính : 


Vi + V 


v tb = 


BÀI 3 


3.1. 1 —> e ; 2 —> d ; 3 —> n ; 4 —> i ; 5 —> / ; 6 —> k ; 7 —> m ; 8 —> đ ; 9 —> b ; 

1 0 —> a ; 11 —> h ; 12 ^ g ; 13 c. 

3.2. A ; 3.3. D ; 3.4. A ; 3.5. D ; 3.6. A ; 3.7. c; 3.8. B; 3.9. D; 3.10. A. 


109 



3.11*. Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng AB và chiều dương hướng từ A đến B. 

a) Hai ô tô chạy cùng chiều (H.3.1G): Ô tô xuất phát từ A chạy theo chiều dương 
(+) và chuyển động nhanh dần nên gia tốc âị của nó cùng chiều với vận tốc 
V] tức là hướng theo chiều chuyển động từ A đến B. Còn ô tô xuất phát từ B 
cũng chạy theo chiều dương (+) và chuyển động chậm dần nên gia tốc a 2 của 
nó ngược chiều với vận tốc v 2 (v 2 cũng hướng từ A đến B). Trong trường hợp 
này, gia tốc a| và a 2 của hai ô tô ngược hướng (cùng phương, ngược chiều). 



Hình 3.1G 

b) Hai ô tô chạy ngược chiều (H.3.2G): Ô tô xuất phát từ A chạy theo chiều 
dương (+) và chuyển động nhanh dần nên gia tốc aj của nó cùng chiều vận 
tốc Vị, tức là hướng từ A đến B. Còn ô tô xuất phát từ B chạy ngược chiều 
dương (+) và chuyển động chậm dần nên gia tốc a 2 của nó ngược chiều 
vận tốc v 2 , tức là cũng hướng từ A đến B. Trong trường hợp này, gia tốc aj 
và a 2 cùng hướng (cùng phương, cùng chiều). 



Hình 3.2G 

3.12. Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, II, III, IV vẽ trên hình 3.2, ta có thể xác 

định được vận tốc đầu Vq và vận tốc tức thời V của mỗi vật chuyển động, do 
đó tính được gia tốc theo công thức : 


Sau đó thay các giá trị tìm được vào công thức tính vận tốc V và công thức 
tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động : 

V = v 0 + at 

at 2 

s = v n t + —— 

0 2 


110 



T „ _ 20 _ . ,2 _ _ _ o _ t 

- Vật I : v 0 = 0 ; V = 20 m/s ; t = 20 s ; a = — = 1 m/s ; V = t; s = 


20 


__ _ _ 20 _ ẫ 2 

— Vật II : v 0 = 20 m/s ; V = 40 m/s ; t = 20 s ; a - — — 1 m/s ; 


20 


V = 20 + t; s = 20t + 


t 


- Vật III: V = v 0 = 20 m/s ; t = 20 s ; a = 0 ; s = 20t. 


40 


- Vật IV : v 0 = 40 m/s ;v = 0 ;t = 20s;a = ---- = - 2 m/s ; 


20 


V = 40 - 2t; s = 40t - t 2 

3.13. a) Chọn trục toạ độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiểu 
dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc 
ô tô bắt đầu tăng ga. Gia tốc của ô tô bằng : 


V - V 


a = 


0 


t 


Thay số : a= ^ = 0,2 m/s 2 . 

b) Vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga : 

V - v 0 + at 

Thay số : V = 12 + 0,2.30 =18 m/s. 

c) Quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga 

2 


s = v 0 t + 


ai 


, 0,2.(30) z _„ eA _ 

Thay sô : s = 12.30 +- -7 - = 450 m. 

3.14. a) Ô tô đang chuyển động với vận tốc v 0 = 36 km/h =10 m/s thì xuống dốc 

và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s 2 . Do đó quãng 
đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t được tính theo công thứe : 

2 


s = v 0 t + 


at 


Thay số, ta có : 


0 2 t z 

960 = lOt + ~~z~ hay t 2 +100t - 9 600 = 0 

jW 


111 



Phương trình trên có hai nghiệm số : tị = 60 s và t 2 = -160 s. Ở đây chỉ lấy 
nghiệm số dương tj = 60 s và loại nghiệm sô' âm t 2 = -160 s. 
b) Vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc tính theo công thức : 


V = v 0 + at 

Thay số, ta tìm được : 

V = 10 + 0,2.60 = 22 m/s = 79,2 km/h. 

3.15. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đểu, vận tốc liên hệ với quãng đường di 
được và gia tốc theo cồng thức : 

2 9 _ 

V - Vq = 2as 


Gọi V, là vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được đoạn đường S] = 1,5 km và 

v 2 là vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được đoạn đường S 2 = 3 km kể từ khi 

đoàn tàu bắt đầu rời ga. Vì gia tốc a không đổi và vận tốc đầu VQ = 0, nên 
ta có : 


Từ đó suy ra : 



Thay số, ta có : 



= 50,91 km/h ~ 51 km/h. 


3.16*. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu, quăng đường viên 
bi đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức : 


at 


Như vậy quãng đường viên bi đi được sau khoảng thòi gian t = 4 s là 

,2 

_ ao*J 

'4 


c _ a(4) _ 
s„ = —= 8a 


và quãng đường viên bi đi dược sau khoảng thời gian t = 5 s là 

c _ a(5) 2 _ 

Ss = _ = 12,5a 


112 



Từ đó suy ra quãng đường viên bi đi được trong giây thứ năm là : 

Às = s 5 - s 4 = 12,5a - 8 a = 4,5a 
Theo đầu bài: Às = 36 cm, nên gia tốc của viên bi là : 

36 = 4,5a => a = = 8 cm/s 2 

4,5 

b) Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường viên bi đi được sau khoảng 
thời gian t = 5 s là : 

s 5 = 12,5.8 = 100 cm. 

3.17* a) Trong chuyển động thảng nhanh dần đều với vận tốc đầu v 0 , quãng đường 
vật đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức : 

at 2 

s = v n t + 

0 2 

Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là : 

„ , , a(4 ) 2 _ , , _ 

s 4 = v 0 - 4 + - ỵ r^- = 4v 0 + 8 a 

và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là : 

, a(5 ) 2 - , 

Sg = Vq.5 + = 5v 0 + 12,5a 

2 

Từ đó suy ra quãng đường vật đi được trong giây thứ năm là : 

Às = s 5 - s 4 = (5v 0 + 12,5a) - (4v 0 + 8 a ) = v 0 + 4,5a 

Theo đầu bài : v 0 = 18 km/h = 5 m/s và Às = 5,90 m, nên gia tốc của viên 
bi bằng : 

_ As-V 0 _ 5,9-5 _,_2 

a = — - = ———— = 0 , 2 m/s 

4,5 4,5 

b) Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường vật đi được sau khoảng thời 
gian t = 10 s bằng : 

- 1A , 0 , 2 .( 10) 2 _ eA . ^ 
s 10 = 5.10 +--r-= 50 + 10 = 60 m. 

3.18.* a) Chọn trục toạ độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều 
dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc 


8.BTVÀTU10 -A 


113 



ô tô bắt đầu hãm phanh. Theo công thức liên hệ giữa quãng đường đi được 
với vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều : 

2 2 _ ~ 

V - Vq = 2as 

ta suy ra gia tốc của ô tô bằng : 

2s 2.125 

Dấu - của gia tốc ã chứng tỏ ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều có 
chiều ngược với chiều dương đã chọn trên trục toạ độ, tức là ngược chiều với 

vận tốc ban đầu v 0 . 

b) Quãng đường ô tô đi được trong chuyển động thẳng chậm dần đều tính 
theo công thức : 

at 2 

s = v n t + —— 

2 


Thay số ta có : 


hay 


125 = 15t- 



t 2 - 60t + 500 = 0 


Phương trình trên có hai nghiệm : t! = 50 s và t 2 = 10 s. Trong hai nghiệm 

này, ta phải loại tj = 50 s vì giá trị này lớn hơn khoảng thời gian để ô tô 
dừng lại (v = 0) kể từ khi bắt đầu hãm phanh. Thực vậy, khi ô tô dừng lại thì 

ta có điều kiện : 

* 

V = Vq + at = 0 

suy ra : t = - — =-- = 30 s < t, = 50 s 

a -0,5 1 

Như vậy khoảng thời gian để ỏ tô chạy thêm được 125 m kể từ khi bắt đầu 
hãm phanh là t 2 = 10 s. 

3.19.* a) Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh 
dần đều không vận tốc đầu với gia tốc - 2,5.10 2 m/s 2 : 


X 




2,5.10~ 2 t 2 

2 


1,25.10 V 


114 


8.BTVẬTLÍ10.B 



Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ B cách A một đoạn 
Xq = 400 m chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 

a 2 = 2 , 0.10 2 m/s 2 : 

X = X + = 400 + 2,cu °~ - = 400 + l,0.10~ 2 t 2 

0 2 2 

b) Khi hai xe máy gặp nhau thì Xj = x 2 , nghĩa là : 

l,25.10 _2 t 2 = 400 + 1,0.10 _ 2 t 2 
hay 0,25.10 _2 t 2 = 400 

Phương trình trên có hai nghiệm : t = ± 400 s. Ở đây chỉ giữ lại nghiệm 
dương t = + 400 s. Như vậy thời điểm hai xe đuổi kịp nhau là 6 phút 40 giây 
kể từ lúc xuất phát. 

Thay vào phương trình trên, ta tìm được vị trí hai xe máy đuổi kịp nhau là : 

Xj = 1,25.10 _2 .(400) 2 = 2.10 3 m = 2 km. 

c) Tại vị trí hai xe máy đuổi kịp nhau, xe xuất phát từ A có vận tốc bằng : 

Vj = ajt = 2,5.10 2 .400 = 10 m/s = 36 km/h. 
còn xe xuất phát từ B có vận tốc bằng : 

v 2 = a 2 t = 2,0.10 2 .400 = 8 m/s = 28,8 km/h. 


BAI 4 

4.1. 1 —»đ;2—»d;3—»e;4—»b;5—»a;6 —»c. 

4.2. c ; 4.3. B ; 4.4. c ; 4.5. D ; 4.6. A ; 4.7. B ; 4.8. c ; 4.9. c. 

4.10. Nếu gọi s là quãng đường viên đá đi được sau khoảng thời gian t kể từ khi bắt 
đầu rơi tới khi chạm đất và gọi Sj là quãng đường viên đá đi được trước khi 
chạm đất 1 s, tức là sau khoảng thời gian tị = t -1 thì ta có các công thức : 

,=si 

2 

= g(t - l) 2 
2 


115 



Từ đó suy ra quãng đường viên đá đi được trong 1 s cuối trước khi chạm 
đất là: 


As = s - Sj = 


_ gt 2 g(t - l ) 2 




Với As = 24,5 m và g = 9,8 m/s , ta tìm được khoảng thời gian rơi tự do của 
viên đá : 

As 1 24,5 , - c „ 

t = —- + -7 = ’’ +0,5 = 3 s. 

g 2 9,8 

4.11. Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t tính theo 
công thức: 

2 


s = 


gt 


4.12. 


Từ đó suy ra quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian 
t = 3 s là : 

S3=-^- = 4,5g 
2 

và quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là : 

Như vậy quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư là : 

As = s 4 - s 3 = 8g - 4,5g = 3,5g = 3,5.9,8 = 34,3 m 
Vận tốc của vật rơi tự do tính theo công thức : 

v = gt 

Từ đó suy ra, ữong giây thứ tư, vận tốc của vật đã tăng lên một lượng bằng : 

Av = v 4 - v 3 = 4g - 3g = g = 9,8 m/s. 

Chọn thời điểm viên bi A bắt đầu rơi làm mốc thời gian. Nếu gọi t là thời 
gian rơi của viên bi A thì thời gian rơi của viên bi B sẽ là t' = t + 0,5. Như 
vậy quãng đường mà viên bi A và B đã đi được tính theo các công thức : 


S A = 


gt 


■2 


S B - 


gt g(t + 0 ,5) 


116 



Từ đó suy ra khoảng cách giữa hai viên bi sau khoảng thời giah 2 s kể-từ khi 
bi A bắt đầu rơi bằng : 

- - _g(t + 0,5) 2 gt 2 g 

As = s b -s a = - Y -2 2 (t 0,25) 

Tính bằng số: 

As = ^ậ- (2 + 0,25) * 11 m. 

2 


4.13. Nếu gọi s là quãng đường mà vật đã rơi trong khoảng thời gian t và Sị là 
quãng đường mà vật đã rơi trong khoảng thời gian t' = t - 2 thì ta có thể viết: 

2 


s = 


gt 


Si = 


gt 


,2 


g(t - 2) 


1 2 2 

Từ đó suy ra quãng đường mà vật đã đi được trong 2 s cuối cùng sẽ bằng : 

As = S-S) - - g(t ~ 2)2 =2g(t-l) 


Với As = 4 

4 


1 ỂL= 81 


4 2 


8 


, ta tìm được : 


= 2g(t - 1) => t 2 - lót +16 = 0 

8 

Phương trình trên có hai nghiệm số : tj « 14,9 và t 2 * 1,07. Ở đây ta chỉ giữ 
lại nghiệm sổ tj « 14,93 s và loại bỏ nghiệm số t 2 « 1,07 s < 2 s. Như vậy, 
khoảng thời gian rơi của vật tj « 14,9 s. 

Với tỊ ~ 14,9 s, ta tính được độ cao từ đó vật rơi xuống đất: 

„ _ 9,8.(14,9) 2 , AOO _ 

s =-—-« 1 088 m. 


4.14.* a) Trong trường hợp thứ nhất (khí cầu đứng yên) thì quãng đường vật rơi 

tư do từ độ cao s tính theo công thức : 

■ * 

2 


s = 


gt 


117 



Từ đó suy ra khoảng thời gian rơi tự do của vật bằng : 



b) Trong trường hợp thứ hai (khí cầu đang hạ xuống) thì vật rơi nhanh dần 

đều với vận tốc đầu VQ = 4,9 m/s bằng vận tốc hạ xuống của khí cầu từ độ cao s 
tính theo công thức : 


s = v 0 t + 



Thay số, ta thu được phương trình bậc hai như sau : 

2 


300 = 4,9t + 


9,8t 


hay 


2 _ 300 - 

t + t - -7- = 0 

4,9 


Phương trình này có hai nghiệm số và ta chỉ giữ lại nghiệm số dương : 
tị « 7,3. Như vậy khoảng thời gian rơi của vật là tj « 7,3 s. 

c) Trong trường hợp thứ ba (khí cầu đang bay lên) thì lúc đầu vật được ném 
lên cao với vận tốc đầu v 0 = 4,9 m/s bằng vận tốc bay lên của khí cầu từ độ 
cao s và chuyển động thẳng chậm dần đều trong khoảng thời gian t 2 lên tới độ 
cao lớn nhất, tại đó vận tốc V = 0. Khoảng thời gian t 2 tính theo công thức : 

V = v n - gt 2 = 0 => t 2 = — = = 0,5 s 

g 9,8 

Sau đó vật lại rơi tự do từ độ cao lớn nhất xuống đến độ cao 300 m trong thời 

gian t 2 = 0,5 s, rồi tiếp tục rơi nhanh dần đều với vận tốc v 0 = 4,9 m/s từ độ 

cao 300 m xuống tới đất trong khoảng thời gian tj « 7,3 s (giống như trường 
hợp trên). Như vậy, khoảng thời gian chuyển động của vật sẽ bằng : 


t — 2t 2 + tj — 2.0,5 + 7,3 — 8,3 s. 


BÀI 5 


5.1. 1 —> g ; 2 —> e ; 3 —> h ; 4 —> d ; 5 —> i; 6 —> b ; 7 —> ạ ; 8 —> c ; 9 —> đ. 

5.2. D ; 5.3. c ; 5.4. c ; 5.5. D ; 5.6. c ; 5.7. A ; 5.8. B ; 5.9. D. 


118 



5.10. Tốc độ góc của điểm A và điểm B bằng nhau : 

C0 A = C0 B 

Tốc độ dài của điểm A và điểm B khác nhau : 

V A _ <Mạ _ r A _ 2 
V g cor B r B 

Gia tốc hướng tâm của điểm A và điểm B khác nhau : 


a 


= 4^ = ^4- = ~"(2) 2 = 2. 

Vo / ĨD Ta Vd 2 


5.11. 


a B v| / r B r A v| 

Tốc độ góc Cừ và gia tốc hướng tâm a ht của một điểm trên vành ngoài của 
bánh xe có bán kính r = 25 cm = 0,25 m khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 
V = 36 km/h = 10 m/s bằng : 

co = — = —— = 40 rad/s 
r 0,25 


a ht - 


— = = 400 m/s 2 

r 0,25 


5.12. Chu kì quay của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng : 

T = 27 (ngày-đêm) = 27.24.3 600 ~ 2,33.10 6 s 

TỐC độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng : 

271 2.3,14 _ _ - 

co= ~zr « — 7 « 2,7.10 0 rad/s 

T 2,33.10 6 

5.13. Tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ được tính theo công thức 


\ị = COĨỊ = 


2tcti 


v 2 = cor 2 = 


T, 


2tc T' 

l 

To 


Từ đó suy ra : 


1 _ IlĨằ 


v 2 r 2 Tj 


119 



Thay I‘| = l,5r2 ; Tj = 3 600 s ; T 2 = 43 200 s vào công thức trên, ta tìm được 

V! _ l,5r 2 43200 _ lt) 

— = — = 18 
v 2 r 2 3600 

5.14. Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh dược tính theo các công thức : 

co = w 1,19.10 -3 rad/s 

T 88.60 


a ht = co 2 (R + h) = (1,19.10~ 3 ) 2 .6650.10 3 = 9,42 m/s 2 . 


BAI 6 

6.1. 1—» d ; 2 —> đ ; 3 —» a ; 4 —» c ; 5 —» e ; 6 —» b. 

6.2. D ; 6.3. c ; 6.4. B ; 6.5. B ; 6.6. B. 

6.7. Gọi Vj 2 là vận tốc của ô tô (1) di từ bến A dối với ô tô (2) di từ bến B, Vj 3 

là vận tốc của ô tô (1) đi từ bến A dối với bến xe (3) và v 23 là vận tốc của 
ô tô (2) di từ bến B dối với bến xe (3). 

- Khi hai ô tô chạy ngược chiểu nhau thì ô tô từ A tiến gần lại B, nên Vj 3 và 

V[ 2 cùng phương chiều, còn v 2 3 ngược chiều với V[ 3 và Vj 2 . Do dó, theo 
công thức cộng vận tốc ta có : 

v l,3 = v l,2 - v 2,3 

suy ra: 

v l,2 = v l,3 + v 2,3 

Ô tô (1) cách ô tô (2) một đoạn dường s = 20 km và chuyển dộng lại gần ô tô 

(2) với vận tốc Vj 2 và gặp nhau sau khoảng thời gian t = 15 phút = 0,25 giờ, 
nghĩa là di hết đoạn dường s = 20 km. Do dó : 

_ s _ 20 km __ ._. 

Vi 9 - = 80 km/h 

’ t 0,25 h 

Thay Vj 2 = 80 km/h vào trên, ta có : 

v l,2 = v l,3 + v 2,3 = 80 (1) 


120 



- Khi hai ô tô chạy cùng chiểu nhau thì cả ba vận tốc V ]3 ; V ]^2 í v 2,3 đêu 
cùng phương chiểu. Do đó theo công thức cộng vận tốc ta có : 

v l,3 = v 'l,2 + v 2,3 


suy ra : 


Thay V 



v 'l,2 

20 km 
1 h 


- v l,3 - v 2,3 

= 20 km/h vào (2), ta lại có : 



v i,2 = v l,3 - v 2,3 = 20 

Giải hệ hai phương trình (1) và (3), ta tìm được vận tốc của hai ô tô : 



V 




80 + 20 
2 

80-20 

2 


= 50 km/h 
= 30 km/h 


Ghi chú : Có thể giải bài toán này bằng các phương trình chuyển động. Chọn 
trục toạ độ trùng với quỹ đạo thẳng, chọn bến A làm gốc toạ độ và chiều 
dương hướng từ A đến B, chọn thời điểm xuất phát của hai ô tô làm gốc 
thời gian. 


- Khi hai ô tô chạy ngược chiều thì phương trình chuyển động của ô tô (1) 
đi từ A và của ô tô (2) đi từ B có dạng : 


X 


1 



t 


x 2 = 20 - v 2 t 


Khi hai ô tô gặp nhau thì x 2 = Xi, nghĩa là : 


hay 


Vjt = 20 - v 2 t 
20 


Vj + v 2 = 


0,25 


= 80 



- Khi hai ô tô chạy cùng chiếu thì phương trình chuyển động của ô tô (1) đi 
từ A và của ô tô (2) đi từ B có dạng : 

X 1 = v it 


x 2 = 20 + v 2 t 


121 



( 5 ) 


Khi hai ô tô gặp nhau thì x 2 = X J , nghĩa là : 


hay 


Vịt = 20 + v 2 t 

20 _ 
V, - v 2 = — = 20 

1 


Giải hệ hai phương trình (4) và (5), ta lại tìm được kết quả tương tự như cách 
giải nêu ở phần trên : Vj = 50 km/h và v 2 = 30 km/h. 


Gọi Vj 2 là vận tốc của ca nô (1) đối với dòng chảy (2), v 2 3 là vận tốc của 

dòng chảy (2) đối với bờ sông (3) và Vị 3 là vận tốc của ca nô (1) đối với bờ 
sông (3). 

a) Khi ca nô chạy xuôi chiều dòng chảy thì các vận tốc Vj 2 và v 2 3 có cùng 

phương chiều, nên theo công thức cộng vận tốc thì vận tốc Vj 3 của ca nô (1) 
đối với bờ sông (3) có giá trị bằng : 


v l,3 = v l,2 + v 2,3 

s 36 km 

Thay Vj 3 = - = “ = 24 km/h và v 2 3 = 6 km/h vào, ta suy ra được 

t 1,5 h 

giá trị vận tốc Vj 2 của ca nô đối với dòng chảy bằng : 

Vị 2 = v li3 - v 2> 3 = 24 - 6 = 18 km/h 

t 

b) Khi ca nô chạy ngược chiều dòng chảy thì các vận tốc Vj 2 và v 2 3 ngược 

chiều, nên vận tốc Vj 3 của ca nô đối với bò sông trong trường hợp này có 
giá trị bằng : 

v l,3 = v l,2 -v 2,3 

Thay số, ta tìm được : 

v 1)3 = 18-6=12 km/h 

Như vậy khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng chảy từ bến 
B trở về đến bến A sẽ bằng : 

vi,3 12 

Thời gian chạy ngược dòng chảy lớn gấp đôi thời gian chạy xuôi dòng chảy. 



6.9. a) Gọi Vị 2 là vận tốc của ca nô (1) đối với dòng nước (2) khi nước đứng yên, 
v 2,3 là vận tốc của dòng nước (2) đối với bờ sông (3) và V [3 là vận tốc của 
ca nô (1) đối với bờ sông (3). Thời gian chạy xuôi dòng là tj và thời gian 
chạy ngược dòng là t 2 . 

— Khi ca nô chạy xuôi dòng từ bến A về bến B thì: 


v l,3 = v l,2 + v 2,3 

. AB s _. _ , 

tj 2 

^-=30 + v 23 (1) 

- Khi ca nô chạy ngược dòng từ bến B trở lại bến A thì : 

v ’l,3 = V L,2 - 

I AB s 

Thay V. 3 = -— = — vào ta có : 


4 = 30 - v 2 3 (2) 

3 

Giải hệ phượng trình (1) và (2), ta tìm được khoảng cách giữa A và B : 

4 + 4 = 60 => s = 72 km. 

2 3 

b) Từ (1) ta suy ra vận tốc của dòng nước đối với bờ sông bằng : 

v 2 3 =4- - 30 = 44 — 30 = 6 km/h. 

• 2 2 


6.10. Cách giải tương tự bài tập trên. Gọi Vj 2 là vận tốc của ca nô (1) đối với dòng 
nước (2) khi nước đứng yên, v 2 3 là vận tốc của dòng nước (2) đối với bờ 
sông (3) và Vj 3 là vận tốc của ca nô (1) đối với bờ sông (3). Thời gian chạy 
xuôi dòng là tj và thời gian chạy ngược dòng là t 2 . 

- Khi ca nô chạy xuôi dòng từ bến A vể bến B, ta có : 

v l,3 = v l,2 + v 2i 3=^- 

4 

- Khi ca nô chạy ngược dòng từ bến B trở lại bến A, ta có : 

v ’l,3 =v l,2- v 2.3= 77 

l 2 


123 



suy ra: 


1 

v 2,3 = T 


r 


t 


s 1 _ s(t 2 - ti) 
2 * 11 2 


V 1 1 h) 

Nếu ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng thì vận tốc của ca nô đối với bờ sông 
đúng bằng vận tốc của dòng nước đối với bờ sông, nghĩa là : V! 3 = v 23 
Gọi t 3 là thời gian để ca nô trôi xuôi dòng từ A đến B, ta có : 

s 

t 3 —- 

v 2,3 

Thay biểu thức của v 2 3 tìm được ở trên, ta tìm được : 

2íị t 2 2.2.3 


to — 


to - t 


3-2 


= 12 giờ. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I 


1.1. B ; 1.2. D ; 1.3. B ; 1.4. D ; 1.5. A ; 1.6. c ; 1.7. D ; 1.8. c. 

1.9. a) Phương trình chuyển động của ô tô : X A = 80t 

Phương trình chuyển động của xe máy : X B = 20 + 40t 

b) Hai xe gặp nhau khi X A = Xg. Từ đó suy ra : 

- Thời điểm hai xe gặp nhau kể từ khi 
xuất phát: 


hay t = 


80t = 20 + 40t 
20 


80-40 


= 0,5 giờ = 30 phút 



t(h) 


0 


2,0 


- Vị trí hai xe gặp nhau cách A một 
đoạn : X A = 80.0,5 = 40 km. 

c) Đồ thị toạ độ của hai xe có dạng như 
trên hình I.1G, trong đó đường I biểu 
diễn chuyển động của ô tô và đường II 
biểu diễn chuyển động của xe máy. 

Cãn cứ vào đồ thị trên hình I.1G, ta thấy hai đường biểu diễn I và II giao 

nhau tại điểm M ứng vói thời điểm hai xe gặp nhau t = 0,5 giờ = 30 phút ở vị 

trí có toạ độ X = 40 km. 

■ * 

Như vậy kết quả tìm được trên đồ thị trùng với kết quả tính toán trong câu b). 


0,5 1 1,5 

Hình I.IG 


124 




1.10. Chọn thời điểm ô tô đi qua điểm A làm mốc thời gian. Vì ô tô chuyển động 
thẳng nhanh dần đều nên gia tốc của ô tô được tính theo công thức : 


a = Vb - V A 


( 1 ) 


t 


Mặt khác gia tốc a lại liên hệ với quãng đường đi được s và các vận tốc V A và 
Vg theo công thức : 


V B - V Ẳ = 2as 


a) Ta suy ra 


2s = (v B + v A )t hay V A = 


2s 

t 


- V 


B 


Tính bằng sô : V A = 


2.20 


-12 = 8 m/s 


Thay số vào (1) ta tính được gia tốc của ô tô 


12-8 ,2 
a = —-— = 2 m/s 


b) Vì vận tốc đầu VQ = 0, nên quãng đường đi được của ô tô kể từ điểm khởi 
hành cho đến điểm A tính bằng : 


Sa = 


_ atẮ 


Vì V A = at A , nên suy ra : 


S A = 


_ at Ầ 


a 

2 




Xa 

V a J 




£ 

2a 


Tính bằng số: 


S A = 


8 


2.2 


= 16 m. 


1.11. a) Vận tốc xe đạp trước khi hãm phanh : 


.. _n 12 000 10 

v n = 12 km/h = - = — m/s. 

3 600 3 


Áp dụng công thức giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được 
V 2 — Vq = 2as với V = 0 và s = 10 m ; ta được a = “ « -0,55 m/s 2 . 

Vậy, gia tốc của xe đạp là - 0,55 m/s 2 . 


125 



b) Áp dụng công thức tính vận tốc V = v 0 + at ta được : 



Vậy, thời gian hãm phanh là 6 giây. 

1.12. a) Giả sử hòn bi chụyển động thẳng nhanh dần đều. Ta hãy tìm quy luật biến 
đổi của những quãng đường đi được liên tiếp trong những khoảng thời gian 
bằng nhau. 


Đặt lị = AB ; / 2 = BC ; /3 = CD ; /4 = DE. 

Gọi At là những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp mà hòn bi chuyển 
động trên các đoạn đường AB, BC, CD và DE. 

Giả sử hòn bi xuất phát không vận tốc đầu từ điểm o và sau khoảng thời 
gian t nó lăn đến điểm A. 


x . 1 2 

Gọi a là gia tốc của hòn bi, ta có OA = -r at = s 

2 

OB = -Ị-a(t +At ) 2 =S + AB 
2 

OC = ịa(t + 2At ) 2 =S + AB + BC 
2 


(1) 

( 2 ) 

(3) 


OD = ^-a(t + 3At ) 2 =S + AB + BC + CD (4) 

OE =-^-a(t+ 4At ) 2 = s +AB + BC + CD + DE (5) 


Lần lượt làm các phép trừ vế với vế các phương trình trên, ta có : 

(2) - (1) : AB = atAt + ịaAt 2 =/, 

2 

(3) - (2) : BC = atAt + ị aAt 2 = / 2 

(4) -(3): CD = atAt + |aAt 2 =/3 

7 0 , 

(5) -(4) : DE = atAt + -- aAt 2 = /4 

2 


126 



Từ các kêt quả trên, ta rút ra nhận xét sau : 

l 2 -l\ = aAt 2 ; /3 —/ 2 = aAt 2 ; /4 -/3 = aAt 2 
hay / 2 - /| = / 3 - / 2 = / 4 - / 3 = không đổi. 

Vậy, trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, hiệu những quãng đường đi 
được trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là một lượng không đổi. 

Áp dụng vào bài toán này (AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 5 cm và DE = 6 cm) 
ta thấy : 

BC - AB = CD - BC = DE - CD = 1 cm 
Vậy, chuyển động của hòn bi là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


b) Từ phép tính trên ta rút ra công thức tính gia tốc của hòn bi là 


Với / 2 — /j = 1 cm ; At = 0,5 s ; ta có a = 4.10 2 m/s 2 = 4 cm/s 2 . 


1.13. Gọi s là quãng đường rơi của giọt nước mưa từ lúc đầu đến điểm cách mặt 
đất 100 m, t là thời gian roi trên quãng đường đó, ta có : 

s = ^-gt 2 (1) 

Mặt khác, quãng đường roi từ lúc đầu đến mặt đất là s + 100 và thời gian roi 
trên quãng đường đó là t + 1 giây. Ta có : 

s + 100 = — g(t + l ) 2 ( 2 ) 


Từ hai phương trình (1) và (2) ta rút ra : 



100 

g 


-0,5 w 9,70 


s 


s w 461 m 

Vậy, độ cao ban đầu của giọt nước mưa lúc bắt đầu rơi là s + 100 = 561 m. 


127 



ChươngII ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐlỂM 


BÀI 9 


9.1. 

c. 

9.2. 

D. 

9.3. 

B. 

9.4. 

c. 


Gợi ý : Xem hình 9.1G. Lực Fi 
có độ lớn F, lực Ĩ2 có độ lớn 2F. 
9.5. 49 N ; 69 N. 


Fh/ 



Hợp lực p' của hai lực Fi và Ĩ2 cân bằng với ưọng lực p của vật. 
Từ hình 9.2G ta có : 


P' = p = mg = 5,0.9,8 = 49 N. 

^ = tan45° =1 => Fi = P' = 49 N 

Fl 

= cos45° = ệ 

F 2 2 

=> F 2 = P'V2 = 49.1,41 = 69 N. 

9.6. 242 N. 


P' = -p 




Điểm o coi là chất điểm đứng cân bằng dưới tác dụng của ba lực : trọng lực 
p và hai lực kéo Fi và F2 của hai nửa dây cáp (H.9.3G). 



p 


Hình 9.3G 


128 











Từ hai tam giác lực đồng dạng ta có : 

Fj _ OB _ 2Fj OB 

F “ AB ^ p ” ÃB 
2 

p _ ^VaB + QA_ _ 60^0, 25 + 16 _ 241 5 86 » 242 N 

2.AB 2.0,5 


BAI 10 


10.1. 1-d ; 2-b ; 3-a ; 4-c. 

10.2. B. 10.3. D. 

10.4. Không. Vật có thể chịu nhiều lực tác dụng, nhưng các lực này là các lực 
cân bằng. 

10.5. Sai. Do có quán tính, túi sách bảo toàn vận tốc khi xe dừng lại đột ngột, nên 
bay về phía đầu xe. 

10.6. Do có ma sát. 

10.7. Do không loại bỏ được trọng lực và lực ma sát. 

10.8. Xe máy sẽ đâm vào phía sau xe tải. 

- Do phản xạ của người lái xe máy là không tức thời mà cần có một khoảng 
thời gian dù rất ngắn để nhận ra xe tải đã dừng và ấn chân vào phanh. 

- Do xe có quán tính, nên dù đã chịu lực hãm cũng không thể dừng lại ngay 
mà cần có thời gian để dừng hẳn. 

Trong hai khoảng thời gian nêu trên, xe máy kịp đi hết khoảng cách giữa hai 
xe và đâm vào xe tải. 

10.9. Khi xe đang chạy nhanh mà phanh gấp, dây an toàn giữ cho người không bị 
lao ra khỏi ghế về phía trước. 

Khi xe đột ngột tăng tốc, cái tựa đầu giữ cho đầu khỏi ngật mạnh về phía sau, 
tránh bị đau cổ. 


9.BTVẢTÚ10 -A 


129 



10 .10. 1 -»c;2-»d;3-»a;4-»đ;5-»b. 


10.11. B ; 10.12. c. 

10.13. D; 10.14. c. 

10.15. B; 10.16. D. 

10.17. B; 10.18. c. 

10.19. D; 10.20. A. 


10.21. Người chèo thuyền dùng mái chèo tác dụng vào nước một lực hướng về phía 
sau. Nước tác dụng lại mái chèo một lực hướng về phía trước làm thuyền 
chuyển động. 

Khi cánh quạt của máy bay quay, nó đẩy không khí về phía sau. Không khí 
đẩy lại cánh quạt vể phía trước làm máy bay chuyển động. 

10.22. 3 kg. 

Chọn chiều dương là chiểu chuyển động của vật 1. 

n _ _c „ Av, m Av 2 

F 21 = - p 12 => m l a l = “ m 2 a 2 => m lTT = ~ m 2 —T 

At At 

m i[( — 1) - 5] = -m 2 (2-0) 

m 2 = 3mj = 3 kg. 


BÀI 11 


11.1. B. 

11.2. D. 

11.3. 54R. 


130 


9.BTVẬTÚ10-B 



Giai 


Gọi X là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất, Mj và M 2 lần lượt 
là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, R là bán kính Trái Đất và m là 
khối lượng của con tàu vũ trụ. 


GMịiti _ GM 2 m 
X 2 (60R - x ) 2 


(60R - X) 


hay X = 54R. 


11.4. 9,79 m/s 2 ; 4,35 m/s 2 . 


GM 

g = —^ ; g = 


GM 
(R + h) 


Suy ra: g’= g 


R + h 


h = 3 200 m = 3,2 km 

ê ' = < 9 4^T = 9 ' 79m/s2 


h = 3 200 km 


g' = (9,8) 


6400 

9600 


= 4,35 m/s . 


11.5. 735 N ; 127,5 N ; 652,5 N ; 0 N. 

a) P = mg = 75.9,8 = 735 N. 

b) P = mg = 75.1,7= 127,5 N. 

c) P = mg = 75.8,7 = 652,5 N. 

d) p = 0. 


BAI 12 

12.1. A. 

12.2. B. 

12.3. 27,5 cm. 

F /x = p = mg 

F/x = k(/ - / 0 ) 

131 



lj — /(-) m 2 
Suy ra : = —— 

h - h n»i 
/9-25,0 100 r 

of~ M s 

/ 2 = 27,5cm. 

12.4. 7,5 N. 

F max - k(/ max - / 0 ) = 75(30 - 20). 10“ 2 = 7,5 N. 

12.5. 14 cm ; 60 N/m. 

Fj = k(/ 1 - / 0 ); 

F 2 = k(/ 2 - / 0 ); 

F 2 / 2 -/q ^ 4,2 21-/0 
FĨ /1 - / 0 1,8 17 - / 0 


=> 1,8(21-/ 0 ) = 4,2(17-/ 0 ) 

/ 0 = 14 cm 

k = -Ạ- = 1,8 = 60 N/m. 

h~ l ữ 3.10 -2 

12.6. 30 cm ; 100 N/m. 

F/ x = p => k(/-/ 0 ) = mg 


h ~ Ịo _ m i 

h - h rtìỊ + m 2 


Thay số: 


31 - /ọ _ 100 _ 1 

32-/0 ~ 200 " 2 




m 1 g __ 0,1.10 

h~ l 0 1.10 -2 


= 100 N/m. 


12.7. 294 N/m ; 2,4 N. 


F /x = k(/ - / 0 ) = p => k = —S— = —« 294 N/m. 

h~k 17.10 -3 


_ p i 

h - k) P 2 




^ 35 - 27 ^ 
,44 -27 9 


p 2 = 2,35 « 2,4 N. 


= 30 cm. 


132 



12.8. 245 N/m ; 0,38 kg. 

F/x = k(/ - / 0 ) = mg. 

=> k = -5!lỊ- = = 245 N/m. 

'l - 'o (7,0-5,0).10“ 2 

Iĩij — /q — /q) 0,50.1,5 

m 2 ^2 — 4) 2 A ~ 4) 2,0 

= 0,375 kg * 0,38 kg. 

12.9. 56 N/m ; 2,5 N. 

a) Vì F tỉ lệ thuận với A/. 

b) k = -f- = —= 55,5 * 56 N/m. 

A/ 9.10 -2 

9 0 1 9 I 

c) F = ’ * • = 2,45 * 2,5 N. 

2 


BÀI 13 


13.1. A. ’ 

13.2. c. 

13.3. c. 

13.4. 2,lm. 

Chọn chiều chuyển động là chiều dương. 

-F ms = ma => _ ^ m ê = ma => a = -pg 

V 2 - vồ = 2as => s = -^2_ = ( 3 ’^ * 2, 1 m. 

2pg 2.0,30.9,8 

13.5. a) Để tăng ma sát nghỉ. 

b) Mặt vải đã là thường nhẵn, ma sát giảm, bụi khó bám. 

c) Khi cán cuốc âm, các thớ gỗ phồng lên, ma sát tăng lên dễ cầm hơn. 


133 



13.6. VI lực ma sát nghỉ cân bằng với lực kéo. 

13.7. 0,56 m/s 2 . 

Chọn chiều của lực F làm chiều dương. 

F ms = I^mg = 0,35.55.9,8 = 188,65 N 



F ~ F ms 

m 


220- 189 
55 


~ 0,56 m/s 2 . 


13.8. 440 N; 0,056. 


a) Lực ma sát nghỉ đã gây ra gia tốc cho ô tô 

'Áy' 


F msn max ^ 


UtJ 


800.20 

36 


= 444,4 « 440 N 


F msn max _ _ 20 

p mg g 36.9,8 


= 0,056. 


BÀI 14 


14.1. 5,6 km/s ; 240 phút; 1500 N. 

a ) F hd - F ht 

GMm _ mv 2 ỊgM 

4R 2 2R ^ v = V^2R~ 


Mặt khác, trên mặt đất ta có : 

* ' * 

GMm 


p = mg = 


R 


g = = 9,8 m/s 2 

R 2 


&11IM ÍRg_ /64.10 5 .9,8 _ e<nn . 

Suy ra V = J~Ỹ = J- — = 5 600 m/s 

V = 5,6 km/s 

r \ rp 4tiR _ 4.3,14.64.10^ _ 0/in , 

b) T = —— = ————■ -= 14354,29 s * 240 ph. 

V 5600 


134 



c) Fh. = ^ = 600 (5600)2 = 6 : (56 ^- = 1 470 = 1 500 N 

2R 2.6400000 2.64000 

F hd « 1 500 N. 

14.2. 6,00. 10 24 kg. 

Gọi M và m lần lượt là khôi lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, r là bán 
kính quỹ đạo của Mặt Trăng. 

c _ r; _ GMm_ 2_ c..„ „.u_ a* 2 ! -3 

F hd = F ht => T— = m 0 ) r. Suy ra : M = — 

X L Vi 

271 

Thay (0 = —- vào ta được : 

rp * 


M = 


47ĩ 2 r 3 

T 2 G 

4.(3,14) 2 .(3,84) 3 .10 24 
(27,32) 2 .(864) 2 .10 4 .6,67.10 


— (1 ngày = 86 400 s) 


__ 2233.10 24 

” 746,4.746,5.10 7 .6,67.10 -11 

M » 6,00.10 24 kg. 


14.3. 920 N ; h = 153 km. 

a) F ht = p = 920 N 

b) F ht = m( 0 2 r = 920 N 

920.T 2 _ 920.(5,3) 2 .10 6 
Suy ra : r = -— -z- = ————-— 

m. 47 ĩ 2 100.4.(3,14) 2 

= 65,53.10 5 m = 6 553 km 
h = r - R = 6 553 - 6 400 = 153 km. 


14.4. 5 kg. 

14.5. 8,88 N. 


135 


14.6. 1,19 m/s (xem hình 14.1G). 


F ht = mgtana 


Fht = 


2 _ 2 

mv mv 


/sina 


Suy ra: 


mv 


/sina 


= mgtana 


V = yj g/ sina tana = 


9,8.0,5.0,5 




- 1,189 ~ 1,19 m/s. 
14.7. 19 000 N. 


Fht = mg - N = 


mv 



( 2 > 


( 9 \ 

N = m 

V 

g 

= 2500 

15 z 

9,8 


V r j 


l 100 J 


= 18 875 w 19 000 N 



Hình I4.IG 


BÀI 15 


15.1. c. 

15.2. D. 

15.3. B. 

15.4. 42 m/s. 



136 




15.5. 3,2 s ; 36 m/s. 

_ V _ 1 2 . . Í2h" /2.50,0 

a,y=h 4 gt =• t= ì|g or =3 ' ' 

b) V = Jv 2 + »2 = + (gt) 2 = % /(18,0) 2 +<9,8.3,19) 2 


= 36,06 « 36 m/s. 


15.6. 10 s ; 1 500 m. 




2.490 

9,8 


10 s 


b) Gọi Vq là tốc độ của gói hàng khi rời khỏi máy bay. Ta có: 

L max = v 0 t = 150.10 = 1500 m. 

c) Quỹ đạo parabol. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II 


11.1. A. 

11.2. B. 

11.3. a) Khi bước lên bậc cầu thang, chân người đã tác dụng vào bậc một lực hướng 

xuống. Bậc cầu thang tác dụng lại chân người một phản lực hướng lên, lực 
này nâng người lên bậc trên. 

b) Quả bóng tác dụng vào lưng đứa trẻ một lực. Lưng đứa trẻ tác dụng lại 
quả bóng một phản lực làm quả bóng bật trở lại. 

11.4. Cặp "lực và phản lực" : a và b. 

Cặp lực cân bằng : c và d. 

11.5. Chọn chiều dương là chiều chuyển động lúc đầu của quả bóng. 

Lực mà gậy đập vào quả bóng là : 

T,_mAv [(-20) - (30)] 

F = ma = —— = 0,2-----± = -400 N. 

At 0,025 

Lực mà bóng tác dụng vào gậy là : 

F' = - F = 400 N. 

F' > 0 => lực F' hướng theo chiều chuyển động ban đầu của quả bóng. 


137 



11.6. 250 N. 


Theo định luật III Niu-tơn, ở cả hai trường hợp, lực của đội A kéo dây và lực 
của đội B kéo dây đều là cặp “lực và phản lực”, do đó đều có độ lớn bằng 
nhau, tức là bằng 250 N. 

a) Hai đội hoà là vì hai đội cùng đạp chân vào mặt đất với một lực có độ lớn 
bằng nhau. Theo định luật III Niu-tơn, phản lực mà mặt đất tác dụng vào hai 
đội cũng có độ lớn bằng nhau. Nếu xét riêng từng đội, thì lực kéo của đối 
phương và phản lực của mặt đất tác dụng vào mỗi đội cân bằng nhau làm 
mỗi đội đứng yên (H.II.lGa). 

b) Đội A thắng là vì đội A đạp chân vào mặt đất với một lực lớn hơn. Theo 
định luật III, mặt đất tác dụng lại đội A một lực lớn hơn lực mà đội B kéo 

m m r m • w » • 9 • • 1 

đội A, làm đội A thu gia tốc và chuyển động kéo theo đội B chuyển động về 
phiaminh(HII.lGb). 



'Đất - A - Đất ^Đất-A *A-Đất 

a) b) 

Hình II.IG 




mg 


Hình U.2G 


s = vt = 0,366.0,452 = 0,165 m = 16,5 w 16 cm. 


138 





11 . 8 . 3,0 s ; 760 m ; 30 m/s. 



b ) L max = V = 250.3,03 = 757,5 s 760 m. 


c) v y = gt = 9,8.3,03 = 29,7 « 30 m/s. 


ChươngIII CÂN BANG 

VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RAN 

BÀI 17 


17.1. 25 N; 43 N. 

Vật chịu tác dụng của ba lực cân 
bằng : trọng lực p, phản lực vuông 
góc N của mặt phẳng nghiêng và lực 
căng T của dây (H.17.1G). 

Từ tam giác lực, ta có : 

Ị = sin30° =0,5 

p 

T = 0,5.5.10 = 25 N 

^7 = cos30° 

P’ 

■=> N = Pcos30° 

K 

N = 5.10.^ = 43 N 

2 


P'=-P 



Áp lực N' của vật vào mặt phẳng nghiêng là lực trực đối với phản lực N 
của mặt phảng nghiêng lên vật. Suy ra N' = 43 N. 


139 



17.2. 40 N ; 56 N. 

Điểm c đứng cân bằng (H.17.2aG), nên : 

„ T 1 f 

T! = p = 40 N 

Thanh chống đứng cân bằng (H.17.2ỒG), c " 
ba lực T], f 2 và Q đồng quy ở B. Từ 

P" 

tam giác lực, ta có : a \ 

Q = Tj = p = 40 N 

T 2 = T^y/Ĩ = 56,4« 56 N. 



Ti 

b) 


Hình 17.2G 


Chú ý : Do tường không có ma sát nên xích phải có ma sát mới giữ được 
thanh chống, vì vậy T 2 phải lớn hon Tj. 

17.3. 10 N; 17 N. 

Thanh AB chịu ba lực cân bằng là 
p, Nj và N 2 . Vì mặt phẳng nghiêng 

không ma sát nên hai phản lực Nj và 

N 2 vuồng góc với các mặt phẳng 

nghiêng. Ta trượt các vectơ lực trên giá 
của chúng đến điểm đồng quy c 
(H.17.3G). 

Từ tam giác lực, ta được : Hình 17 3G 

1 

N, = Psin30° = 20. ị = 10 N 

2 

R 

N 2 = Pcos30° = 20. ^ = 17,3 « 17 N. 

2 

Theo định luật III Niu-tơn thì áp lực của thanh lên mặt phảng nghiêng có độ 
lớn bằng phản lực của mặt phảng nghiêng lên thanh. 



140 


T-U 






17.4. 



Gọi F b là hợp lực của lực căng T và phản 
lực Ng của sàn. Ta có hệ ba lực cân bằng 
là p, N a và Fg. Ba lực này đồng quy tại 

c (H.17.4G). 


/õ 

Vì OA = CH = OB^- nên tam giác OCB 
là tam giác đều. Từ tam giác lực ta có : 

T = N a = Ptan30° = 4- • 

V3 


-p 



o H T B 

Hình 17.4G 


BAI 18 

18.1. 40 N ; 500 N/m. 

a) Mc — Mp 

1 /x 1 

F /x .OC = F.OA 
F /x = 2F = 40 N. 

b) k = Ạ- = = 500 N/m. 

A/ 0,08 

18.2. 6 N. 

18.3. 86,5 N; 100 N. 

Mp = Mp 

a) F/ = pịcos30° 

2 

F=-£# = ^ = 86,5N. 

4 4 

b) F/cos30° = pịcos30° 

F= ị = 100 N. 

2 


141 






18.4. 40 N. 

Coi mép bàn là trục quay o. 

Mp — Mp 

p1=f4 

4 4 

p = F = 40 N. 

18.5. 10 N. 

Xem hình 18.1G. 

Thanh có trục quay cố định o, chịu tác 
dụng của ba lực p, T và Q. Áp dụng 
quy tắc momen lực, ta được : 

M^ 0) = M ( p 0) 

T.OH = P.OG 

Tị.OA = pịơA 
2 2 

T = p = mg= 1,0.10= 10 N. 

18.6. a) 400 N;b) 350 N. 

a) Xét momen lực đối với trục quay o : 

XI T = XI T 
1 2 

T 2 /sina = Tj/ 

T 2 = - ^ = 400 N. 

sina 0,5 

b) Hợp lực F của hai lực í 1 ! và T 2 phải 
hướng dọc theo thanh vào o. 

c _ m _ 400 V 3 

F = T,cosa = — 7 -— = 346 = 350 N. 

2 2 



Hình 18.1G 

A 



Hình 18.2.G 


BÀI 19 


19.1. B. 

19.2. a) 100 N ; b) 25 N ; c) 150 N, 75 N. 

a) 5 = 2 => F = 2P = 100 N. 

p 30 


142 




M F _ 30 1 _ 1 

b) 77 = -^ = -7 => F = ịp = 25 N. 

p 60 2 2 

í. ,_ 4 „ „ 150 N (trường hợp a) 

c) Ảp lực bằng F + p = ị 7 

[75 N (trường hợp b) 

19.3. 107 N; 193 N. 

Ta phân tích trọng lực Pị của trục thành hai lực thành phần tác dụng lên hai 
ổ trục A và B : 

P,A=PlB=f = 50 N. 

Làm tương tự với trọng lực P 2 của bánh đà : 

^2A + P 2 B = P 2 = 200 N 

^ = M = 0,4 
. P 2 B 1 


Giải hệ ta được P 2A = 57 N và P 2B = 143 N. 

Vậy, áp lực lên ổ trục A là P 1A + P 2A = 107 N. 

Áp lực lên ổ trục B là P 1B + P 2B = 193 N. 

19.4. 1 800 N.m ; 2 400 N. * 

U F 1 

a) M = p/ = 600.3,0 = 1 800 N.m. 

b) Momen của lực F 2 của cọc đỡ sau 

đối với cọc đỡ trước phải cân bằng y J c _ê 

với momen của trọng lực của người. ■* -1 - 3 m -*■ 

Do đó, lực F 2 phải hướng xuống - -* 

(H.19.1G). 

Mp = F 2 d 2 = 1 800 N.m Hình Ỉ9.ỈG 

=> F 2 = 1 800 N. 

Hợp lực của F 2 và p cân bằng vói lực Fj. 

Fj = F 2 + p = 2 400 N. 


143 



BÀI 20 


20.1. Diện tích tiếp xúc của thước với bàn là diện tích mặt chân đế. Khi thước nhô 
dần ra khỏi mép bàn thì diện tích mặt chân đế bị giảm dần. Thước bắt đầu 
rơi khi trọng tâm rơi vào mép mặt chân đế của bàn, cũng là mép bàn. 

20.2. 45° 

Coi khối lập phương là một vật có 
mặt chân đế. Góc nghiêng a cực 
đại khi trọng lực có giá đi qua mép 
A của mặt chân đế. Từ đó suy ra 

a m = 45 (H.20.1G). 

Hình 20.1G 

20.3. 29°. 



Xem AB là mặt chân đế (H.20.2G). 


tan a m 


AH _ 1,2 
GH “ 2,2 


0,5454 



Giả sử viên gạch 2 không bị đổ thì 
viên gạch 3 chỉ được phép nhô ra 

khỏi viên gạch 2 cực đại là -Ị- 
(H.20.3G). 

Dùng quy tắc hợp lực song song 
cùng chiều ta thấy trọng tâm G của 
hai viên gạch 3 và 2 ở cách mép 

phải của viên gạch 2 một đoạn -7 /. 

4 

Do đó viên gạch 2 chỉ được phép 
nhô ra khỏi viên gạch 1 dưới cùng 

1 , 

một đoạn — /. 

4 



Hình 20.3G 


Vậy viên gạch trên cùng chỉ được phép nhô ra khỏi mép phải của viên gạch 

' . v / / 3/ 

dưới cùng một đoạn là : -r + — = . • 

2 4 4 


144 



BÀI 21 


21.1. B. 

21.2. 0,375 m/s 2 ; hướng trùng với hướng của lực, tức là ngược với hướng của 
chuyển động. 

21.3. a) 2s ; b) 4- 

4 


Chọn chiều dương là chiều chuyển động. 


2 2 _ ~ „ 

V - Vq = 2as 


a _ -Vọ _ F 
2s m 


Suy ra : s = 


mỵị 

2F 


2mvị 

a) s, = = 2s. 

2F 



mvổ _ s 
2Ẽ4 " 4' 


21.4. 


3,34 N ; 2,94 N. 

Hình 21.1G vẽ các lực tác dụng lên vật. 

, 2s 2.0,8 , 2 

a) a = ~ = = 0,40 m/s 

t z 4 


^ms M-t^ 

Phương trình chuyển động của vật theo các 
phương Ox, Oy có dạng : 

Ox : F - PịN = ma 
Oy : N - mg = 0 
Suy ra 

F = m(a + p,g) = 1,0.(0,40 + 0,30.9,8) 

F = 3,34 N. 


b) F = F ms = I^mg = 0,30.1,0.9,8 = 2,94 N. 


yi 

o 1 -t 



i 


V777^T777/ 




777777777777777; 


ms 



Hình 2L1G 


10.BTVÀTLÍ10 -A 


145 



y 


21.5. 0,26. 

Hình 21.2G vẽ các lực tác dụng lên 
vật. 

Phương trình chuyển động của vật 
theo các phương Ox, Oy có dạng : 

Ox : Fcos30° - F ms - ma (1) 

Oy : N + Fsin30° - mg = 0 (2) Hình 21.2G 

F ms = PtN (3) 

Từ (1), (2) và (3) ta tìm được : 

N = mg - Fsin30° 

Fcos30° - Ị 0 t (mg - Fsin30°) = ma 

_ Fcos30° -ma 120.0,866 -32.1,2 

Suy ra 10 , =-—-—— = ~ ~ — - = 0,256 => 10 ..« 0,26. 

mg - Fsin30° 32.9,8- 120.0,5 



21.6. 30° ; 1,3 m. 

a) Hình 21.3Ga 

Ox : Psina = ma 
Oy : N - Pcosa = 0 

Mặt khác, theo bài ra : a = 4= 

t 2 

Từ (1), (2), (3) suy ra 

a 2s 2.2,45 
sina = — = —— = _ = 

g gt^ 9,8.1 

=> a = 30°. 

b) Hình 21.3Gb. 
mgsina - | 0 t N = ma 
N - mgcosa = 0 

1 2 

s = 2-at 

2 



b) 


146 


( 6 ) 


Hình 21..3G 


10.BTVẬTÚ10 -B 



Từ (4) và (5) => a = g(sina + mcosa) 

a = 9,8(0,5 - 0,27.0,866) = 2,606 

= 2,6 m/s 2 

Từ (6): s = -Ị-.2,6.1 = 1,3 m. 

2 -r 

21.7. 1 039N(H.21.4G). Fs 

F 12 = 2F:|Cos30 o 

F 3 = F 12 

BÀI 22 

22.1. D. 

22.2. Không thay đổi. 

22.3. Xem hình 22.1G. 

a) 1,6 N.m ; b) 0,80 N.m ; c) 1,38 N.m. 



Hình 22.1G 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 

111.1. c. 

111.2. 1,57 m/s 2 ; 63,5° theo hướng Đông-Bắc. 

Từ hình III. 1G, ta có : 

F = y[ĩ[+Ĩ2 = n/380 2 + 190 2 
F = 425 N 



F 2 

Hình 111.1G 



147 





i 


F, 

tan a = 77 - = 2 => a = 63,5° 

F 2 

a = — = —— = 1,57 m/s . 
m 270 

111.3. 0,29R. 

Con lăn vượt qua được bậc thềm 

nếu momen của lực F đối với trục 

• * 

quay A lớn hơn hoặc bằng momen 
của trọng lực p (H.III.2G). 

F(R - h) > Px/r 2 - (R - h ) 2 

F(R - h m ) = P^/r 2 -(R-h m ) 2 

2h 2 m - 4Rh m + R 2 = 0 



Hình ỊỊỊ.2G 


Vì chỉ lấy nghiệm 0 < h < R nên ta được h max = 0,29R. 
111.4. Ta phân tích lực Pj thành hai lực tác dụng lên hai cột: 



Suy ra: P 21 


mg _ 10000 

~f~ 8 


=1250 N 



p 22 = = 3 750 N. 

8 

Áp lực lên cột 1 là : Fj = P n + P 21 = 6 250 N 
Áp lực lên cột 2 là : F 2 = P 12 + P 22 = 8 750 N. 


148 





III.5. GO = —. 

6 

Giả sử ta khoét thêm một lỗ tròn bán kính 

* 

■y nữa đối xứng với lỗ tròn đã khoét lúc 

đầu (H.HL4G). Hình IỈI.4G 

Gọi p là trọng lượng của dĩa bán kính R khi chưa bị khoét, Pj là trọng lượng 

của dĩa nhỏ có bán kinh và P 2 là trọng lượng của phần dĩa còn lại sau hai 

lần khoét, ta có : 

ttR 2 

Pị Sị 4 1 

p s nR 2 4 

s-l 

p 2 S-2 Sị ồ 2 1 

p s s 2 

=> Zl = I 

p 2 2 



Do tính chất đối xứng, trọng tâm phần dĩa còn lại sau hai lần khoét thì trùng 
với tâm o của dĩa khi chưa khoét, còn trọng tâm của đĩa nhỏ mà ta giả sử 

khoét thêm thì ở tâm của nó. Gọi G là trọng tâm của dĩa sau khi bị khoét 

một lỗ tròn. Ta có hệ phương trình : 

GO _ ỉ\_ = _Ị_ 

GO 2 _ p 2 2 

GO + GO 2 =ệ 

V ^ 

Giải ra ta được GỒ 2 = và GO = 

3 6 


149 



111.6. 14 000 N ; 4 000 N. 

a) Chọn trục Ox theo chiểu chuyển động. 

Lực phát động là lực ma sát nghỉ từ phía mặt đường tác dụng lên các bánh xe 
phát động của đầu tàu. Lực này hướng về phía trước, gây ra gia tốc cho cả 
đoàn tàu. 

«= (M + m)a 

= (50000 + 20000).0,2 

= 14 000 N 

b) Xét riêng toa xe 

T 2 = ma 

T 2 = 20 000.0,2 = 4 000 N. 

c) Đầu tàu kéo toa xe bằng một lực, gọi là lực kéo của đấu tàu (ở đây là lực 
căng T 2 ) 

F k = 4 000 N. 

111.7. 2,5 m/s 2 ; 1,1 s ; 7,3 N. 

Chọn chiều dương là chiều 
chuyển động của dây (H.III.5G) 

a) Xét vật 1 : 

Oy : N - mjg = 0 

Ox : a = —— (1) 

m i 

Xét vật 2 : 

Oy : m 2 a = m 2 g - T 2 (2) 

Theo định luật III Niu-tơn : 

T, = T 2 = T (3) 

Từ ba phương trình (1), (2), (3), ta suy ra : 

a = m 2ẽ = 10-9,8 
mj + nt2 3,0 + 1,0 

= 2,45 * 2,5 m/s 2 . 


y J 1 

N 

a + o'- 

ì r n 

' í 1 - r wm 

'///77; Wz7777777777777777^ H 

1JL 

u 


7 

I 

A m 2 g 


ty 


Hình III.5G 


150 



L\ 1 2 _ t Ỉ2s / 2 . 1,50 

b) s = T-at => t = J— = , ' = 1,106 « 1,1 s. 

2 V a V 2,45 

c) Từ (2) và (3) 


T = m 2 (g - a) = 1,0(9,8 - 2,45) = 7,35 « 7,3 N. 
111 . 8 . 0,74 m/s 2 ; 21 N. 

Chọn chiều dương của hệ toạ độ cho mỗi vật như hình III.6G. 

• Xét vật 1 : 

Oy : N - ưiỊgcosa = 0 


Ox : Tj - nriỊgsina = mja 

• Xét vật 2 : 
m 2 g - T 2 = m 2 a 
T, = T 2 = T 

Từ (1), (2) và (3) suy ra : 
_ ( m 2 - mjSÌna)g 

mj + m 2 

_ (2,30 - 3,70.0,5)9,8 
230 + 3,70 




Hình III. 6G 


a = 0,735 ~ 0,74 m/s 2 

a > 0 : vật m 2 đi xuống và vật mj đi lên. 

Từ (2) và (3) suy ra : 

T = m 2 (g - a) = 2,30(9,8 - 0,735) 


T = 20,84 «21 N. 



Chươngiv CÁC ĐỈNH LUẬT BẢO TOÀN 

BÀI 23 


23.1. 1 —> b 2 —> a j 3 > c. 


23.2. B. (Sử dụng Ap = FAt = mgAt). 


23.3. D. 


23.4. 


F = = 10-10 ; 865 = 8 650 N. 


At 


10 


-3 


23.5. Lực ham trung bình : 


= _ A(mv) mv 

F = ——— có độ lớn- 

* 


At 


At 


trong đó m = 10 4 kg ; V = 54 km/h = 15 m/s. 

a) At = 1 phút 40 giây = 100 s => F = 1 500 N 

b) At = 10 s => F = 15 000 N. 


23.6. Ban đầu, động lượng của hệ bằng 0. 

Do chuyển động trên mặt phảng ngang không ma sát nên tổng động lượng 
theo phương ngang được bảo toàn, nghĩa là luôn bằng 0. 


a) 


m 0 v 0 + mv = 0 


b) 


V = - 


m 


°v 


m 


0 


m 0 (v + VQ) + mv = õ 


- _ rn 0 r, 

V =--— V 

m 0 + m 


0 


152 



23.7*. Gọi M là khối lượng bệ pháo và khẩu pháo, v 0 và V là vận tốc bệ pháo 
trước và sau khi bắn ; m là khối lượng đạn, V Q là vận tốc đạn đối với khẩu 

pháo. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng : 

(M + m)V 0 = MỸ + m(v 0 + V) 


Suy ra V = 


(M + m)V 0 - mv Q 
M + m 



mv 0 
M + m 


(V, v 0 , Vq là giá trị đại số của các vận tốc). 


1. Lúc đầu hệ đứng yên v 0 = 0 


100.500 

15100 


= -3,31 m/s. 


2. a) v 0 = 18 km/h = 5 m/s 

v 0 = 500 m/s. 

V = 5-3,31 = 1,69 m/s. 
b) v 0 = -5 m/s 

v 0 = 500 m/s 

V = -5-3,31 =-8,31 m/s. 


23.8. Xe cát: M = 38 kg, v 0 = 1 m/s 


Vật nhỏ : m = 2 kg ; v 0 = + 7 m/s. 
Bảo toàn động lượng : 

(M + m)V = MV 0 + mv 0 


v MV 0+ mv 0 
M + m 

a) Khi vật bay ngược chiều xe chạy : 

_ MV 0 + mv 0 _ 38 - 14 
M + m 40 

b) Khi vật bay cùng chiều xe chạy : 

_ MV 0 + mv 0 _ 38 + 14 
M + m 40 


= 0,6 m/s 


= 1,3 m/s. 


153 



BÀI 24 


24.1. 1 —^ c ; 2 —> d Ị 3 —> a ; 4 —> b. 

24.2. Các lực tác dụng : 

- lực kéo của động cơ sinh công dương ; 

- trọng lực sinh công âm ; 

- lực ma sát sinh công âm ; 

- phản lực của mặt đường lên ô tô không sinh công. 

24.3. Dưới tác dụng của lực F, vật thu được gia tốc ă. Nếu F không đổi thì ã 
không đổi (F = mã) và vật chuyển động nhanh dần đều. Ta có : 

2 „2 _ „2 _ ~ 

V - Vq = V = 2as 

Công của lực F : 

* p mv 2 

A = Fs = mas = —— 

2 

24.4. Lực kéo có độ lớn bằng trọng lượng (vì chuyển động đều): 

F = mg 

Công suất trung bình : 

g> = Fh = mgh = 10.10.5 _ 5 w 
t t 100 

24.5. a) Công của trọng lực : 

A = mgssina = mgh (h = ssina) 

b) Công suất trung bình : £P = — 

t 

Thời gian t được tính theo phương trình của chuyển động nhanh dần đều khi 
xuống dốc : 

_1 2 

s = ~at 

2 

154 



t = 


gsina 


Vậy : 


t = 


2h 


1 


2h 


gsin 2 a sina V g 


9 = 


A 

t 


mgh 


1 


_3/2 /h . _ 

=r = mg sina 

2h V 2 


sina V g 


24.6*. a) A = F m$ s = ma s 


(F ms = -ịimg <0;a<0;s>0;as< 


trong đó : a s = 


2 ,,2 

V - Vq 


V 


0 


Vậy: 


A= - 


mv 


0 


A - 


20.10 3 .(15) 2 


= -225.10 4 J 


Thời gian chuyển động cho bởi: 


V = at + Vq = -pgt + v 0 = 0 


0 


t = ^ = ^ = 5s 
pg 0,3.10 


. _, rt) |a| 225.10 4 n 4 ... 

Công suất trung bình : 9 = —— = ———— = 45.10^ w 


t 


b) 


s = 


|A| 


225.10' 


ms 


0,3.20.10 3 .10 


= 37,5 m 


24.7*. Khi tắt máy xuống dốc, lực tác dụng lên ô tô là : 

mg(sina - Ịicosa) 

Để ô tô chuyển động đều ta phải có : 


mgsina = mgpcosa- 


( 1 ) 



Khi lên dốc, lực kéo ô tô xuống dốc là : 

mg(sina + pcosa) = 2mgsina (theo(l)) 

Để ô tô lên dốc với vận tốc không đổi V = 54 km/h =15 m/s thì lực kéo của 
động cơ ô tô phải cân bằng với lực kéo xuống : 

F = 2mgsina 

Công suất của ô tô khi đó : 

9>=Fv = 2.10 3 .10.-ị-.15 = 12.10 3 w. 

100 

24.8. Lực của động cơ ô tô, kéo ô tô lên dốc chuyển động đều cho bởi: 

F = mg(sina + pcosa) 

Công của lực đó trên đoạn đường s : 

A = Fs = mgs(sina + pcosa) 

4 r 7~ỹ~ 

trong đó sina = ; cosa = V 1 - sin a = 0,99 « 1 

6 100 

Vậy : A = 2.10 3 .10.3.10 3 (0,04 + 0,08) = 72.10 5 J. 


BAI 25 

25.1 .1—>c;2—>b;3—>đ;4—>a;5—>d. 

25.2. B. 

25.3. Tính độ biến thiên động năng của vật. 



156 



25.4. Độ biến thiên động năng của ô tô : 

„2 


0-^ 

2 


= - F h s 


= 4 000.(15) 2 = 45( 

ft 2s 2.10 

Độ biến thiên động lượng của ô tô : 

-F h At = 0 - IĨIVQ 

mvp. 4000.15 
At = = • = 1,33 s 

F. 45 000 


45000 N 


h 

Cũng có thể viết: 


At = 


mv 


mv 


2s 


2s 


25.5. Tính độ biến thiên động năng của vật. 
a) Trường hợp viên đạn dừng lại trong gỗ 

mvị 

0 - —Ị0. = -Fs 
2 


mv n 

F = = 

2s 


0,05 .(200) 
2.0,04 


= 25000 N. 


b) Trường hợp viên đạn xuyên qua gỗ 


mv 


mv 


= -Fs' 


v ĩ = v 0 - 


2Fs' 


2s' mvQ 
m 2s 

s’ 2 (. 

1 


s_ „2 

7 v » 


V! = Jĩ - Vq = 141,4 m/s. 


157 



25.6 


Đoạn OA : động năng tăng, lực kéo sinh công dương. 

Đoạn AB : đông năng khồng đổi, lực kéo không sinh công. 

Đoạn BC : động năng giảm, lực kéo sinh công âm. 

Đoạn CD : động năng tăng (độ lớn vận tốc tăng) lực kéo sinh công dương 


25.7 


Lúc đầu : -Ị-m.v? = 

2 1 1 2 


/ 


1 


\ 


— m 0 võ 

u 2 2 


) 


2 1 2 

, với TUỵ = 2m 2 , ta suy ra V| = 4 v 2 


Lúc sau : + l ) 2 = ^-m 2 V2 => (Vj + l ) 2 = 


nghĩa là : (Vj + l ) 2 = ^-4v 2 = 2v 2 


Suy ra : Vj + 1 = ±yfĩ' 


1 


V 1 = 


-==■ và V- = ± 2v, 

-1 ± V2 2 1 


25.8. Vật chịu hai lực tác dụng : lực kéo của dây hướng lên 
và trọng lực. 

0 

Theo định luật II Niu-tơn : mg - F = ma = m- 7 . 

4 


Suy ra F = ^-mg. 


a) Công của lực căng của dây : -Fz = -- 7 mgz 

4 




a= 


b) Công của trọng lực của vật: mgz. 

c) Động năng của vật tại A : Công các ngoại lực tác dụng lên vật: 

3 1 

mgz - — mgz = — mgz 

4 4 

1 2 1 


t m 9 
Hình 25.1G 


Theo định lí biến thiên động năng : —mv z = — mgz. 
25 . 9 . Bảo toàn động lượng của hệ {súng + đạn) : MV + mv 

về đô lớn MV = mv 


= 0 


Tỉ sô hai động năng : 


1 7 

f-MV 2 

2 

1 _2 

— mv 

2 


MV.V V 


mv.v 


m 

M 


158 



BÀI 26 - 27 


26.1 .l->d;2->c;3->b;4->a;5->e;6->đ;7->g;8->h 


26.2. a) Cơ năng của vật (gốc A) 


tại mặt đất Ậ mv 2 

2 


0 


h = 


v 0 


- tại điểm o : mgh 


b) Cơ năng của vật (gốc O) 

\ 2 

- tại mặt đất: Ỷ mvQ - mgh 

- tại điểm o : 0 


2g 


h = 


0 


2g 


26.3. Khi vật rơi xuống đến đất: mgh = |mv 2 => V 2 = 2gh 


V là vận tốc chạm đất; khi nảy lên với vận tốc V j, độ cao đạt được 


mgh'=-^-mv' 2 ; v' 2 =2gh' 


Suy ra 


h' 


/ v u 2 (lì 2 


uy 




26.4*. Chọn o là gốc tính độ cao (mốc thế năng). 

1 2 ì 1 

Cơ năng tại A : ^ mv‘ L mv 2 = mg/ 


Cơ năng tại B : mg/ 


l v 0 = 2 ẽ l 


Vận tốc phải tìm : Vq ^ yj2gi không phụ thuộc chiều của V 


hay xuống. 


1 9 

26.5*. Cơ năng ô tô tại A = Ỷ mv (v = 90 km/h = 25 m/s). 


là h' (OB): 


Q hướng lên 


159 



a) Trường hợp không ma sát: 

Ô tô lên dốc đến điểm B có độ cao h cho bởi 


, 1 2 . v z 

mgh = — mv ; h = — 

2 2g 


AB = 


25 

~2Õ 


25 


m thì dừng ; quãng đường đi được 


sina 20 


2 = 62,5 m. 


b) Trường hợp có ma sát với hệ số ỊJ. = 0,433 


V3 


Cơ năng không bảo toàn : độ biến thiên cơ năng bằng công của lực ma sát 

mgh' - ị mv 2 = -F 

2 sina 


trong đó F = |img cos a. 


Ta có mgh' + ịimg cos a -7 


h' = 


cosa^ 

sina 

1 _ 1 V 2 

sina ; 

1 

to 1 

CTQ 

1 V 2 


2 g 



1 2 
— mv 

2 


, cos a 

1 + [i 

sina 


Ị_ỵ2_ 

Quãng đường đi được : AB' = — =-—i-: 

sina sừia + ịicosa 

26.6. Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng : 

1 2 . (\ 7 . > í 15' 

A = r-mv - mgh = m -f V - gh = 10 —T 

2 v2 J V 2 


= 35,7 m 


- 10.20 


26.7. 


A = -875 J. 

Công của lực cản bằng độ biến thiên cơ năng 

. _ 1 2 í u , 1 „ 2 Ì 

A = — mv - mgh + 4-mvQ 

2 V 2 ) 

A = -8,1 J. 


160 



26.8*. Tại một vị trí M cách o một đoạn OM = s, cơ năng của vật là : 

* ■ * • • 

1 2 

w = 7 mv + mg(h - s) 

2 

Cơ nãng này được bảo toàn và bằng cơ năng tại o : w = mgh, (h = OB) 

_ 1 2 

Động năng tại M (OM = s) cho bởi : — mv + mg(h - s) = mgh 

w đ = ^mv 2 = mgs 

Động năng tỉ lệ với s 

Vậy động năng tại các vị trí A 1 , A 2 , A 3 ,... A 9 lần lượt là : 

w đ 2W đ 3W đ 10W đ ". 


trong đó : w đi = mgýị- 


1 2 1 


26.9*. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đàn hồi : w = + ^-k(A/) z 

Tại vị trí ban đầu : vận tốc của vật bằng 0, độ biến dạng của lò xo bằng 


A/q = 5 cm : w 0 = ^k(A/ n ) 2 


0 


d 


Cơ năng bảo toàn : ^mv 2 + -^-k(A/) 2 = -^-k(A/Q) 2 

Á— Á— Á— 


Suy ra V 2 = —|"(A/ 0 ) 2 - (A/) 2 

m L J 

a) Với AI = 0 (lò xo không biến dạng): Vfl = — (A/ n ) 

u m u 


v 0 = 


— A/q = J^r.5.ỈO~ 2 = 1,25 m/s 


m 


2 k 

b) Với Al = 3 cm : v z = 


m 


0,16 
(A/ 0 ) 2 - (A/) 2 


V = 


m 


^(A/q) 2 - (A/) 2 = 1 m/s. 


26.10*. a) Tại vị trí o lò xo dãn A/, trọng lực cân bằng với lực đàn hồi : 

m g _ 0,4.10 _ 2_iq- 2 m 


mg = kA/ suy ra A/ = 


200 


11.BTVÀTLÍ10-A 


161 



b) Chọn vị trí o làm mốc thế năng trọng trường, cơ năng được bảo toàn. 
Ta viết: 

cơ năng = động năng + thế năng trọng trường + thế năng đàn hồi 
Tại vị trí ban đầu : w = 0 + mgA/ + 0 

Tại vị trí o : w = — mv 2 + 0 + - 7 k(A/) 2 

2 2 

w = mgA/ = ịmv 2 + ịk(A/) 2 

2 2 

Ta suy ra 

V 2 = 2gA/ - — (AI) 2 = 2.10.2.KT 2 - ^(2.10 -2 ) 2 = 0,2 

m 0,4 

V = 0,44 m/s. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV 

IV.1. D ; IV.2. D. 

IV.3. A; IV.4. B. 

IV.5*. Áp dụng phương pháp tính công của lực F bằng cách tính diện tích đồ thị 
nằm giữa đường biểu diễn F = F(x) và trục X. 

Chú ý rằng, vói diện tích nằm phía trên trục X thì công tương ứng mang dấu 
dương ; công đó mang dấu âm đối với diện tích nằm phía dưới trục X. 

a) Trên đồ thị F = F(x), ta nhận thấy ở hai đoạn đường từ X = 0 đến X = 1 m 
và từ X = 1 m đến X = 2 m thì hai diện tích đồ thị tương ứng bằng nhau về độ 
lớn nhưng diện tích thứ nhất nằm dưới trục X, diện tích thứ hai nằm trên trục 

X. Vậy công của lực F trên đoạn đường từ X = 0 đến X = 2 m có giá trị đại số 

bằng 0. Độ biến thiên động năng trên đoạn đường từ X = 0 đến X = 2 m là 

bằng 0. Kết quả, động năng tại X = 2 m văn bằng động năng ban đầu. 

12 _ 1 1 A 2 - 8 T 

— mv = —. 1.4 = ồ J 
2 2 


162 


11.BTVẬTLÍ10-B 



b) Từ vị trí X = 2 m trở đi, lực F có cường độ không đổi, do đó công thực 

hiện bởi F tỉ lệ với đoạn đường dịch chuyển và động năng của vật tăng lên 
dần dần từ giá trị 8 J tại X = 2 m. 

Động nãng lớn nhất ứng với vị trí xa nhất X = 5 m. 

w d (x = 5 m) r = w đ (x = 2 m) + Công của F (từ X - 2 m đến X = 5 m) 

= 8 J + 4.3 J = 20 J. 

IV.6. Gia tốc của vật a = — = Ậ- = 0,5 m/s 2 

m 10 


. , 1 2 1 2 

Đoạn đường dịch chuyển s = 2 = 4 ■ 

a) - Giây thứ nhất bằng khoảng thời gian từ 0 đến 1 s 

c 1 ,2 _ 1 
Si = —.1 = — m 


Ai - Fsi = - J 


- Giây thứ hai bằng khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s 

1 .-2 ,2, 3 

s? = -(2 - 1 ) = - m 

4 4 


Ao = Fso = 


15 


J 


- Giây thứ ba bằng khoảng thời gian từ 2 s đến 3 s. 

1 ,~2 -2,5 

s 3 = -ý (3 - 2 ) = 7 m 
4 4 

Ao — Fso — —— J 

J J 4 

b) Đến giây thứ tư : t = 4 s 

V = at = 0,5.4 = 2 m/s 

9 = Fv = 5.2 = 10 w. 

IV.7. a) Tại vị trí cân bằng : F(jh = õ; công suất tức thời của F(jh tại đó bằng 0, 
b) Tại vị trí lò xo nén 10 cm, cơ năng đàn hồi của vật bằng : 

ị mv 2 + ị k(A /) 2 , trong đó ị k(A /) 2 = ị 500(0, l) 2 = 2,5 J 
2 2 2 2 


163 



Cơ nãng đó có giá trị bằng động năng tại vị trí cân bằng (vì tại đây, thế năng 
bằng 0): 


1 9 „ „ 1 9 

-- mv + 2,5 = 5 => mv 2 = 2,5 => 

2 2 



= 5 m/s. 


Lực đàn hồi tại vị trí đó F d b = k|A/| = 500.0,1 = 50 N. 
và vận tốc cùng hướng với lực đàn hồi (nén lò xo). Vậy : 

9 = F đh .v = 50.5 = 250 w. 


IV.8. a) Tại vị trí cân bằng o, lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật : 

mg = kA/ 0 => 8.10 = k.0,1 => k = 800 N/m. 

b) Thế năng đàn hồi khi nén lò xo 10 + 30 = 40 cm bằng : 

ị. 800.(0,4) 2 = 64 J (vị trí A) 

2 


Khi thả vật nhẹ nhàng, vật đi lên : thế 
năng đàn hồi giảm, thế năng 
trọng trường tăng. Đến vị trí cân bằng, 
thế năng đàn hồi còn lại 

Lò xo không biến dạng 

là ị.800.(0,l) 2 = 4 J. 

2 Lò xo bị nén 10 cm 

Và thế năng trọng trường tăng thêm 
8.10.0,3 = 24 J. 

Tại đó, vật có động năng cho bởi : 

64 — (4 + 24) — 36 J. Lò x0 bị n ệ n 40 cm _ 




Hình N.ÌG 


Vì vậy, vật tiếp tục đi lên : trong quá 
trình này, thế năng đàn hồi tiếp tục 
giảm, thế năng trọng trường tiếp tục tăng. Đến vị trí lò xo không biến dạng B: 
thế năng đàn hồi bằng 0, thế năng trọng trường tăng so với vị trí A một giá 
trị là 8.10.0,4 = 32 J : giá trị này nhỏ hơn độ giảm thế năng đàn hồi 64J. Vậy 

đến B vật có động năng bằng 64 - 32 = 32 J. 


Với động năng này, vật tiếp tục đi lên đến c, tại đó động năng bằng 0. Thế 


năng đàn hồi tại c : ^k(BC) 2 


I 


164 



Độ tăng thê năng trọng trường từ B đến c : mg. BC, trong quá trình BC 
(H.IV.1G), động năng chuyển thành thế năng : 

1 , —- , — 
ýk(BCr + mgBC = 32 

ị.800.(BC) 2 + 80.BC =32 
2 


=> BC = 20 cm. 

Chú ý : A và c đôi xứng nhau qua o. 

IV.9. Trong bài này mỊSÌna < m 2 nên nếu được thả nhẹ nhàng thì m 2 đi xuống và 

m { đi lên. Khi vật m 2 đi xuống một đoạn bằng h thì vật ĩĩ\ị đi lên dốc một 
đoạn bằng h và có độ cao tăng thêm hsina. Động năng của hệ khi đó bằng 



2 , • \ 1 r T 

+ m 2 )v = m 2 gh - mỊghsina = (m 2 - m^in^gh = 7,5 J. 


Chương V CHAT KHI 

BÀI 28 


28.1. 1—»b;2—»c;3—»a;4—»h;5—»e;6—»đ;7—»d;8—»g;9—»k; 
10 -> i. 


28.2. A. 

28.3. c. 

28.4. c. 

28.5. 1 . Đ ; 2 . s ; 3. Đ ; 4. s ; 5. Đ ; 6. Đ. 


165 



28.6*. Khối lượng của nước m = pV. 


Khối lượng của 1 phân tử nước : ưiQ = 


Số phân tử nước phải tìm : 


„ _ m _ pVN A _ 10 3 2.10' 4 .6,02.10 23 
n = —— = =-- —— -w 6,7.10 phân tử. 

m 0 ụ 18.10 -3 


28.7*. Số mol khí: n = 


(N là SỐ phân tử khí) 


Mặt khác,n = —. Do đó : 


n = 


_ m.N A _ 15.6,02. l(r 
N 5,64.10 26 


-3 


= 16,01.10“-’ kg/mol 


(1) 


Trong các khí có hiđrô và cacbon thì CH 4 có : 


|i = (12 + 4).10 Kg/mol 


( 2 ) 


So sánh (2) với (1) ta thấy phù hợp. Vậy khí đã cho là CH 4 
Khối lượng của phân tử hợp chất là : 


m CH„ - 


Khối lượng của nguyên tử hiđrô là : 


16 CH < 


4 m , _97 

7^.-77 » 6,64.10 27 kg 
16 N 6 


Khối lượng của nguyên tử cacbon là : 


12 

m c - J^ m CH 


. =Ị3.ỊỊ«2.io- 26 kg. 

4 16 N 


166 



BÀI 29 


29.1. 1—>b;2—>c; 3 —>g;4—>đ;5—>d; 6 —>a. 

29.2. B. 


29.3. A (thể tích không đổi). 

29.4. c. 

29.5. B. 


29.6. P|Vị = p 2 V 2 => v 2 = = 11 = 0,286 m 3 . 

p 2 3,5 

29.7. V! = = 1Ị1 = 500 lít. 

Pl 1 

29.8. Biết Po = ^ 7 - và p = ^ suy ra P 0 V 0 = pV (1) 

v 0 V 

Mặt khác pqVq = pV (2) 

(vì nhiệt độ của khí bằng nhiệt độ ở điều kiện chuẩn). 
Từ (1) và (2) suy ra : 


p - PoP = 1’43.150 _ 214,5 kg/m 3 và m = 214,5.10 2 = 2,145 kg. 

Po 1 

29.9*. Trạng thái 1 của mỗi lượng khí ở hai bên cột thuỷ ngân (ống nằm ngang) 


p.; v,= 


/ 


V 


L - h 


\ 


) 


s ;T, 


- Trạng thái 2 (ống đứng thẳng) 

+ Đối với lượng khí ở trên cột thuỷ ngân : P 2 ; v 2 = 


/ 


V 


L-h 


\ 


+ / 


s ; T 2 = Tj 


) 


+ Đối với lượng khí ở dưới cột thuỷ ngân : P 2 ; y '2 = 


í T u \ 


L - h 


-/ 


V 


s ; t; = T, 


) 


167 



Áp suất khí ở phần dưới bằng áp suất khí ở phần trên cộng với áp suất do cột 
thuỷ ngân gây ra. Do đó đối với khí ở phần dưới, ta có : 


p 2 = p 2 + h ; 



(L - h 



S;T 2 



Áp dụng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt cho từng lượng khí. Ta có : 
+ Đối với khí ở trên : 


(L-h)S _ (L-h + 2/)S_ , T , T . 

Pl -—= p 2 - Pi(L - h) = p 2 (L - h + 21) 


( 1 ) 


+ Đối với khí ở dưới: 

p, (L ~ h)S = (p 2 + h) (L - h ~ 2/)S => P,(L - h) = (p 2 4- h)(L - h - 21) (2) 


Từ hai phương trình (1) và (2) rút ra : 


P2 - 


h(L - h - 21) 
4/ 


Thay giá trị của p 2 vào ( 1 ) ta được : 

h[(L - h ) 2 - 4 / 2 ] 

Pi =-————— 

1 4/(L - h) 

20[(100 - 20 ) 2 - 4.10 2 ] _ __ _ 

Pi = — ; ——-- = 37,5 cmHg. 

F1 4.10(100-20) 

Pị = pgH = 1,36.10 4 .9,8.0,375 = 5.10 4 Pa. 

29.10*. - Trạng thái 1 của không khí khi ống nằm ngang. Với lượng khí ở bên phải 
cũng như ở bên trái cột thuỷ ngân : Pj, Vị. 

- Trạng thái 2 của không khí khi ống nằm nghiêng. 

+ Với lượng khí ở bên trái: p 2 , v 2 . 

+ Với lượng khí ở bên phải: p 2 , v 2 . 

- Trạng thái 3 của không khí khi ống đứng thẳng.. 

+ Với lượng khí ở bên trái: p 3 , v 3 . 

+ Với lượng khí ở bên phải: P3 , V 3 . 


168 



Theo định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. Ta có : 

Pl V l = P2 V 2 = P3 V 3 => Pl*l = P2^2 = P3*3 và 
Pl V l = P2 V 2 = P3 V 3 ^ Pl^l = P2^2 = P3^3 
Khi Ống nằm nghiêng thì: / 2 = /j - A/] và 4 = l\ + A/ị . 

Khi ống đứng thẳng thì : / 3 = /j — A/ 2 và /3 = lị + A/ 2 . 

Ngoài ra, khi cột thuỷ ngân đã cân bằng thì: 

P2 = P2 + pghsina và P3 = P3 + pgh. 

Thay các giá trị của / 2 , /3, 4 > /3, p 2 , P3 vào các phương trình của định luật 
Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ở trên, ta được : 

Pj/j = (p 2 + pgh sin ơ)(/ị - A/j) 


Pỉh = (P3 + pgh)( / l - a/ 2) 

Pl*l = P 2 Ơ 1 + A/ l) và Pi*i = P3C^l + a/ 2> 


Giải hệ phương trình trên với Pj ta có : 


Pi = 


pgh 




Alị(AỈ 2 - A^sina) 


A/ 2 (A/ị - A^sina) 


\ 


V 


A/ 2 (A lị - A/ 2 sina) V A/ị(A /2 - A/Ịsina) 





Pj « 6 mmHg. 

Áp suất trong bánh xe khi bơm xong : p = Po + p\ Với: 



= 0,7.10 5 Pa ; 

0,005 


p = 1,7.10 5 Pa lớn hơn l,5p 0 nên thể tích sau 


khi bơm là 2 000 cm 3 . 

I 

a) Mỗi lần bơm có 8.25 = 200 cm 3 không khí ở áp suất Po được đưa vào 
bánh xe. Sau n lần bơm có 200n crn không khí được đưa vào bánh. 

3 ^ 

Ban đầu có 1 500 cm không khí ở áp suất Po trong bánh xe. Như vậy có 
thể coi: 


Trạng thái 1 : P] = Po ; V, = (1 500 + 200n) 

Trạng thái 2 : p 2 = 1,7.10 3 ; V 2 = 2 000. 

, 19 

Áp dụng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, dễ dàng tìm thấy : n = -ị « 10 lần. 

b) n’ = 2n = 19 lần. 


169 



BÀI 30 


30.1 .1—>b;2—>c;3—>d;4—>a. 

30.2. B. 

30.3. c. 

30.4. c. 

30.5. 1 . Đ ; 2. Đ ; 3. s ; 4. s ; 5. Đ. 

30.6. p 2 = PÍS, = 10 *- 313 = 1,068.10 5 Pa. 

Tj 293 

30.7. Do - = ^rrr- = 2,15 atm < 2,5atm. Săm không bị nổ. 

Tị 293 

30.8. p 2 = Pỉ^i = 1 ’ 013 '^ 5 ' 4 — = 1,755.10 5 Pa. 

2 Tj 273 

30.9*. a)p=10atm. 
b) T = 819 K. 



30.10*. Trước khi nút bật ra, thể tích khí trong chai không đổi và quá trình đun 
nóng là quá trình đẳng tích. Tại thời điểm nút bật ra, áp lực không khí 
trong chai tác dụng lên nút phải lớn hơn áp lực của khí quyển và lực 
ma sát: 

P2 S>F ms + P] S 

Do đó : p 2 > ^ + Pi 


170 









Vì quá trình là đẳng tích nên : 

£]_ = £2 _ 


T, T' 


To = T, 


£2 = Ji 
Pl 

270 




Pl 

/ 


ms 


+ Pl 




\ 


) 


9,8.10' 


12 






2,5.10 


-4 


+ 9,8.10' 


402 K 




Phải đun nóng tới nhiệt độ ít nhất là T 2 = 402 K hoặc t 2 = 129°c. 


BÀI 31 


31.1. 1 —^ đ ị 2 —^ a j 3 —^ d i 4 —^ h ị 5 —^ c. 

31.2. D. 

31.3. B. 

31.4. D. 

31.5. c. 


31.6. T 2 = P 2 ]ậĨL = 420 K. 

P 1 V 1 


31i7i £ 1 ^ = £ 2 ^ 


T, 


T 


V, = p 2 V 2 T l : 
V 1 - ’ 

T 2Pl 


4 3 

- ĩtR] = 

3 


0,03. 


'4 .„3" 


-7 71 . 10 ' 

u 


.300 




200.1 


R, « 3,56 m. 


31.8. Thể tích của 1 kg không khí ở điều kiện chuẩn là : 

m 


v 0 = 


Po p29 


1 = 0,78 m 3 . 


ở 0°c và 101 kPa : Po = 101 kPa 
v 0 = 0,78 m 3 
T 0 = 273 K. 

ở 100°c và 200 kPa : p = 200 kPa 
T= 373 K. 

v = ? 


171 



Ta có : 


^ =^> V = 0,54 m 3 và p = 1 kg = 1,85 kg/m 3 . 

M) T 0,54 m 3 

31.9. v 0 - 1 889 iít. Vì áp suất quá lớn nên khí không thể coi là khí lí tưởng. Do 
đó kết quả tìm được chỉ là gần đúng. 

31.10*. Lượng khí bom vào trong mỗi giây : 3,3 g. 

Sau t giây khối lượng khí trong bình là : 

m = pAVt = pv. Với p là khối lượng riêng của khí; AV là thể tích khí bơm 
vào sau mỗi giây và V là thể tích khí bơm vào sau t giây. 

pV PqVq ... m m 

T T 0 p Po 

thay V và v 0 vào (1) ta được : 

_ pTọPo 
PoT 

Lượng khí bơm vào sau mỗi giây là : 

x = m = Vp = V pTbpO = 5 ;^-273.1,29 = 0,0033 kg/s = 3,3 g/s. 

t t t P 0 T 1800.760.297 

31.11*. AV = 1,6 m 3 ; m' = 204,84 kg. 

Lượng không khí trong phòng ở trạng thái ban đầu (điếu kiện chuẩn) 

Po = 76 cmHg ; v 0 = 5.8.4 = 160 m 3 ; T 0 = 273 K. 

Lượng không khí trong phòng ở trạng thái 2 : 

p 2 = 78 cmHg ; v 2 ; T 2 = 283 K. 

Ta có : 

Mo = M 2 ^ V Moli = 76.160 2 83 s 16 0 m 3 

T 0 T 2 T oP2 273.78 

Thể tích không khí thoát ra khỏi phòng : 

AV = v 2 - Vq = 161,6 - 160 = 1,6 m 3 . 

Thể tích không khí thoát ra khỏi phòng tính ở điểu kiện chuẩn là : 

PqÀVq _ P2 av av = av P2 T 0 = 1.6.78.273 m 3 

T 0 T 2 0 T 2 Po 283.76 


172 



Khối lượng không khí còn lại trong phòng : 

m' = m - Am = V 0 P 0 - AVqPo = P 0 (V 0 - AV 0 ) 
m’ ~ 204,84 kg. 

31.12*. AT = 41,4K;p«2,14 atm. 

Đối với phẩn khí bị nung nóng : 

+ Trạng thái đầu : P] ; V[ = /s ; Tị (1) 

_ . ______ _ Al 

+ Trạng thái cuối : p? ; V? -(1 + A/)S ; T 7 (2) 

- - 2 Hình 31.1G 

Đối với phần khí không bị nung nóng : 

+ Trạng thái đầu : Pj ; Vj = /s ; Tj (1) 

+ Trạng thái cuối: P 2 ; V 2 = (/ - A/) s ; T 2 = Tị (3) 

Ta có : ỉẠl = = ỉẠl 

T, T 2 T, 

Vì pit-tông ở trạng thái cân bằng nên : P2 = P2.D0 đó : 

P2^2 _ P2^2 ^ P2^ + AQS _ p2^ ~ AQS _ l + A/ ,p 
T 2 Tị T 2 Tị 2 l-Al l ' 

Vậy phải đun nóng khí ở một bên lên thêm AT độ : 

AT = T 2 - Tj = ụ^Tị - Tj = -^ị-Tị = ^°’° 2 .290 = 41,4 K. 

2 1 /-A/ 1 1 / - A/ 0,3-0,02 

Vì Pl V l = P2 V 2 nên . p _ Pl V 1 T 2 _ Pl /S ( T 1 + AT ) 

Tị T 2 2 TjV 2 Tj(/ + A/)S 

_ p 1 /(T 1 + AT) _ 2.0,3(290 + 41) 

Tị (/ + A/) ” 290(0,3 + 0,02) 

P2 « 2,14 atm. 



173 




BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V 


v.1. 

V.2. 

V.3. 

V.4. 

V.5. 

V.6. 


1—>d;2—>a;3—>b;4—>c;5—>h;6—>e;7—>g;8—>đ. 


A. 

c. 

D. 

A. 

Trên hình V.1G ta thấy, khi chất khí chuyển 
từ trạng thái I sang trạng thái II, thì nhiệt độ 
T và áp suất p đều tăng. 

Vẽ các đường đẳng tích V! (qua I) và v 2 
(qua II). Với nhiệt độ T] thì các thể tích này 

ứng với các áp suất P] và P2 . Như vậy, ứng 



với nhiệt độ Tị, ta có : 

PiV 1 =p' 2 V 2 


Hình V.1G 


Từ đồ thị ta thấy Pị > P2 , do đó suy ra Vj < v 2 . 


Tóm lại ta có : Vị < v 2 ; Pj < p 2 ; Tị < T 2 . 
V.7. Xem hình V.2G. 

Quá trình 2 - 3 là đẳng nhiệt. 

Quá trình 3 - 1 là đẳng tích. 

Quá trình 1 - 2 là đẳng áp. 



Hình V.2G 


174 





»■8 . Khí trong xilanh bên trái 

+ Trạng thái 1 : Trước khi đun nóng 

Po> v 0 , T 0 . 

+ Trạng thái 2 : sau khi đun nóng 

Pi.VlTp 

Vì khối lượng khí không đổi nên 

PqVq = Pi v i 



T. 


Hình V.3G 


T, 


0 


T, 


- Khí trong xilanh bên phải 
+ Trạng thái 1 : trước khi làm nguội: Po, v 0 , T 0 . 
+ Trạng thái 2 : sau khi làm nguội: p 2 , Vj, T 2 . 

Khối lượng khí không đổi nên : tì = 


T, 


0 


T 


Vì pit-tông ở vị trí cân bằng nên : 
ở trạng thái 1 : 2p a = 2p 0 
ở trạng thái 2 : 2p 0 = P[ + p 2 


(p a là áp suất khí quyển) 


Ọ Ọ 

Sự thay đoi thế tích tương đối của khí trong xilanh : 


v 0 -v, 


V, 


0 


Từ(l), (2), (3), (4) suy ra : 


2Ti _ 2T 2 2T n - T- 

Pi = nn L Po ; P2 = - 1 Po ; x = — 


-T 



T 1+ T : 


T 1+ T : 


2T, 


0 


T. 


(1) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


V.9*. Gọi p| và p 2 là khối lượng riêng của không khí ỏ' nhiệt độ Tị = 27 + 273 = 300 K, 
và nhiệt độ T 2 là nhiệt độ khi khí cầu bắt đầu bay lên. 

Khi khí cầu bắt đầu bay lên : 

p : = p , , p 

Ac-si-mét r vỏ khí cầu r của khổng khí nóng 


pjgV = mg + p 2 gV 


p2 - Pl 


m 

V 


(1) 


175 



ớ điều kiện chuấn, khôi lượng riêng của không khí là : 


29 2 _ 'ĩ _ 'ì 

Pn = -Ẽ-T-. = 1.295 g/drn = 1,295 kg/ni . 

0 22,4 / 

Tacó Pl = ^Po (2) 

Khối lượng riêng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi. 


Từ (1) và (2) suy ra : 

P[ = 1,178 kg/m 3 . Do đó p 2 = 0,928 kg/m 3 . 


Vì p 2 =^p 0 ,nênT 2 = 
l 2 



t 2 = 108°c. 


273.1,295 

0,928 


= 381 K; 


Chương VI Cơ Sỏ 

CỦA NHIỆT ĐỘNG Lực HỌC 

BÀI 32 


32.1. 1—>đ;2—>e;3—>a;4—>c;5—>h;6—>i;7—>d;8—>g;9—>b. 

32.2. c. 

32.3. A. 

32.4. D. 

32.5. 1. Đ ; 2. s ; 3. Đ ; 4. s ; 5. s. 

32.6. Nhiệt lượng toả ra : 

Q = mỊCịAt + (0,05 - mj)c 2 At 


( 1 ) 


176 



ơ đây iĩIị, Cj là khối lượng và nhiệt dung riêng của kẽm, c 2 là nhiệt dung 
riêng của chì. 


Nhiệt lượng thu vào : 

Q' = mcAt' + c'At' - (mc + c’)At' (2) 

Ở đây m, c là khối lượng và nhiệt dung riêng của nước, c' là nhiệt dung riêng 
của nhiệt lượng kế. 

Từ (1) và (2) rút ra : 


_Q' - 0,05c 2 At _ nnAeí _ 

m l = — — ~ A r~ = 0,045 kg 

At(Cj - c 2 ) 


Khối lượng của chì m 2 = 0,05 - mj, hay : 

m 2 = 0,005 kg. 

32.7. Vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nội năng của bóng, 
sân và không khí: 

AU = Ej - E 2 = mg(hj - h 2 ) = 2,94 J. 


32.8. Khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên : Q > 0 và A < 0 : 

AU = Q + A= 100-70 = 30 J. 


32.9*. a) Nhiệt lượng do sắt toả ra : Qj = ưqc^t! - t) 
Nhiệt lượng do nước thu vào : Q 2 = m 2 c 2 (t - t 2 ) 
Vì Qj = Q 2 nên : ưqcỊ (tj - t) = m 2 c 2 (t - t 2 ) 


tj «1 346° c 

b) Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế thu vào : 

Q 3 = m 3 c 3(t - t 2 ) 

Ta có Qi = Q 2 + Q 3 . Từ đó tính được : 


tj « 1 405° c 

Sai sô tương đối là : 

Ati 1 405-1 346 _ 

— =- i—-rz -w 4% 

tj 1 405 

12.BTVẶTLÍ10-/' 


177 



BÀI 33 


33.1. 1 -»g;2-»d;3-»e;4-»đ;5-»b;6-»c;7-»h;8-»a. 

33.2. D. 

33.3. A. 

33.4. c. 

33.5. D. 

33.6. 1 . s ; 2. Đ ; 3. Đ ; 4. s ; 5. s. 

33.7. a) Vì xilanh cách nhiệt nên Q = 0. Do đó : 

AU = A = -4 000 J. 

b) AU = A' + Q' = -(4 000 + 1 500) + 10 000 
AU = 4 500 J. 


33.8*. a) Xem hình 33.1G. 

4 

b) t 2 =VS-=°-” - 180 K 

2 Vj 0,01 

c) A = pAV = 10 5 (0,01 - 0,006) 

A = 400 J. 


33.9*. Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng 



0,006 0,01 
Hình 33.1G 


lực ma sát: 


A = F l 


Vì chất khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên : 

AU = Q - F/ = 1,5 - 20.0,05 = 0,5 J 

33.10. Không. Vì phải nhờ sự can thiệp của vật khác nhiệt mới truyền từ quả dưa ra 
không khí. 

33.11. Vì nếu chỉ với một nguồn nóng thì động cơ nhiệt khồng phải truyền bớt 
nhiệt lượng cho nguồn lạnh, nghĩa là có thể biến hoàn toàn nhiệt lượng thành 
công cơ học. Điều này vi phạm nguyên lí II NĐLH. Do đó mệnh đề trên 
cũng được coi là một cách phát biểu khác của nguyên lí II NĐLH. 


178 


12.BTVẶTÚ10 -B 




BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI 

■ 

(■ 

VI.1. 1 -» c ; 2 -» d ; 3 ^ e;'4 -» h ; 5 -» đ ; 6 -» b ; 7 -» a ; 8 -» g. 

VI.2. c. VI.3. D. VI.4. c. VI. 5. A. VI.6. Đ; 

VI.7. Động năng của viên đạn khi’va chạm với tường : 

w đ = Imv 2 = ^(2.10“ 3 )(200) 2 = 40 J. 

2 2 

Khi bị bức tường giữ lại, viên đạn đã nhận được công có độ lớn A = w đ . 

Do viên đạn không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài nên công A phải 
bằng độ tăng nội năng của viên đạn : 

AU = A 

Phần nội năng tăng thêm này làm viên đạn nóng lên : 

Q = mcAt 

Do đó : At = — = 4 , = 85,5°c. 

mc 2.10 .234 

ĐỐ VUI CHƯƠNG V VÀ VI 

1. Khi nến hoặc đèn điện được thắp sáng, nó truyền nhiệt cho không khí xung 
quanh. Không khí nóng lên, nở ra, thực hiện công làm quay tán đèn. Một 
phần nhiệt lượng không khí nhận được đã chuyển thành công cơ học, một 
phần truyền cho không khí lạnh hơn ở trên tán đèn. Như vậy đèn hoạt động 
với đầy đủ ba bộ phận : nguồn nóng (ngọn nến hoặc đèn điện); bộ phận phát 
động (tán đèn); nguồn lạnh (không khí trên tán đèn). 

Nếu bỏ đèn kéo quân vào hộp thuỷ tinh kín và dùng bóng đèn điện để chạy 
đèn thì chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ không khí trong hộp đèn nóng 
lên. Đèn không còn nguồn lạnh nữa, nên theo nguyên lí II NĐLH thì đèn 
không hoạt động được. 

2. Về mùa hè, gió Tây Nam thổi từ Lào sang gặp dãy Trường Sơn thì bốc lên 

cao. ở trên cao áp suất thấp nên không khí nở ra. Khi không khí nở ra, thực 
hiện công làm nội năng của nó giảm, nghĩa là nhiệt độ giảm. Do nhiệt độ 


179 



giảm nên hơi nước trong không khí ngưng tụ gây ra mưa ở sườn phía Tây 
dãy Trường Sơn. Không khí trở nên khô ráo. 

Không khí khô vượt qua dãy Trường Sơn tràn xuống một số tỉnh đồng bằng 

miền Trung. Ở đồng bằng áp suất cao hơn nên không khí bị co lại. Khi bị co 
lại không khí nhận được công, làm nội năng tăng, nghĩa là nhiệt độ tăng. Do 
đó không khí trở thành khô nóng rất khó chịu. 

Còn có một số nguyên nhân phụ khác nữa cũng góp phần làm cho gió Lào 
trở nên khô nóng. 



3. Ô chữ 







c 

Ô 

n; 

G 








N 

H 

1 

* 

T 

Đ 

ộ 

K 

E 

N 

V 

1 

N 







N 

H 

1 

1 - À 

! E 

T 

Đ 

* 





B 

Ả 

o 

T 

o 

À 

N 

N 

Ă 

N 

G 

L 

ư 

ơ 

■ 

N 

G 





c 

ơ 

N 

Á 

N 

G 











Đ 

Ẳ 

N 

G 

T 

í 

c 

H 



N 

H 

1 

Ể 

* 

T 

Đ 

ộ 

N 

6 

L 

Ư 

* 

c 

H 

Ọ 

c 



180 



Chương VII CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG 

Sự CHUYỂN THỂ 

■ 

BÀI 34 

34.1. 1—»d;2—»a;3—»đ;4—»g;5—»b;6—»e;7—»c. 

34.2. B; 34.3. B ; 34.4. A ; 34.5. B ; 34.6. c ; 34.7. B. 

34.8. Quan sát thấy thiếc nóng chảy ở nhiệt độ xác định không đổi. Đặc điểm này 
chứng tỏ thiếc không phải là chất rắn vô định hình mà là chất rắn kết tinh. 

34.9. Sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác dùng trong thực tế thường là các chất 
rán đa tinh thể. Chất rắn đa tinh thể cấu tạo từ vô sớ các tinh thể nhỏ sắp xếp 
hỗn độn nên tính dị hướng của các tinh thể nhỏ được bù trừ trong toàn khối 
chẩt. Vì thế không phát hiện được tính dị hướng trong khối kim loại. 


BAI 35 

35.1. 1—>/;2—>i;3—>đ;4—>d;5—>k;6—>a;7—>g;8—>c;9—>b; 
10 —> e ; 11 —> h. 

35.2. D ; 35.3. c; 35.4. D ; 35.5. c; 35.6. D ; 35.7. B. 

35.8. Sợi dây đồng vừa có tính đàn hồi, vừa có tính dẻo. Nhưng tính đàn hồi và 
tính dẻo của vật rắn không chỉ phụ thuộc cường độ lực tác dụng mà còn phụ 
thuộc cả thời gian tác dụng của lực. Sau vài lần phoi quần áo nhẹ, sợi dây 
đồng chỉ chịu tác dụng của lực có cường độ nhỏ và thòi gian tác dụng của 
lực không quá dài nên sợi dây đồng vẫn giữ được tính đàn hồi và biến dạng 
của nó là đàn hồi. Nhưng sau nhiều lần phoi các vật nặng, sợi dây đồng chịu 
tác dụng của lực có cường độ lớn và thòi gian tác dụng của lực khá dài nên 
sợi dây đồng không giữ được tính đàn hồi nữa và biến dạng của nó trở thành 
biến dạng không đàn hồi. 


181 



35.9. 


Khi chịu các biến dạng nén và uốn thì các thanh thép chữ I có giới hạn bền 
lớn hơn rất nhiều so với các thanh thép hình dạng khác (vuông, chữ nhật) 
làm bằng cùng chất liệu và có cùng tiết diện ngang. 

35.10. Vì hai bức tường cố định nên khoảng cách giữa chúng không đổi. Khi nhiệt 
độ tăng thì thanh xà nở dài thêm một đoạn A/ = 1,2 mm. Do đó thanh xà sẽ 
tác dụng lên hai bức tường một lực có cường độ tính theo định luật Húc : 

F = Eặ- |A/| = 20. lO 10 25 - 1 ^ 1,2.10~ 3 = 1,2.10 5 N. 

ỈQ 5,0 

35.11. Theo định luật Húc, phần lực nén của tải trọng tác dụng lên phần bê tông 
của chiếc cột bằng : 

Fj = Eị -y- A/ (1) 

và phần lực nén của tải trọng tác dụng lên phần cốt thép của chiếc cột bằng : 

F 2 = E 2 ^ A/ (2) 


So sánh (1) với (2), chú ý = -ị- và ^2- = , ta tìm được : 

E 2 10 Sị 20 

Fị EịSị 2 
F 2 e 2 s 2 

_ __ ____ _ 2 _ 

VI Fj + F 2 = F, nên dễ dàng suy ra : Fj = -^ F. 

3 


Như vậy lực nén lên bê tông bằng ^ lực nén của tải trọng tác dụng lên cột. 

3 


' BAI 36 

36.1. 1—» d ; 2 —> e ; 3 —» c ; 4 —» a ; 5 —» đ ; 6 —» b. 

36.2. A ; 36.3. B; 36.4. c ; 36.5. A ; 36.6. c; 36.7. A ; 36.8. B. 

36.9. Vì hợp kim platinit là chất có hệ số nở vì nhiệt tương đương như thuỷ tinh 
nên khi bóng đèn điện nóng sáng thì các cực bằng platinit của đèn và chân 


182 



đèn bằng thuỷ tinh đều dãn nở như nhau. VI vậy, chân đèn thủy tinh không 
bị nứt vỡ để không khí lọt vào trong bóng đèn làm dây tóc đèn bị rụng đứt 
do ôxi hoá. Không thể dùng đồng hoặc thép để làm các cực của đèn vì các 
kim loại này có hộ số nở vì nhiệt khác rất nhiểu (lớn hơn khoảng 3 lần) so 
với thuỷ tinh. 

36.10. Khi đúc, người ta phải đổ kim loại nấu chảy lỏng vào trong khuôn đúc. 
Nhưng khi nguội thì kim loại bị đông cứng và co ngót lại. Vì vậy, muốn 
cho vật đúc bằng kim loại có kích thước như đã định trước theo thiết kế thì 
phải tạo các khuôn đúc có thể tích bên trong lớn hơn thể tích của vật đúc 
sao cho sau khi co ngót thì vật đúc vẫn có kích thước mong muốn. 

36.11. Thuỷ tinh dẫn nhiệt kém, còn kim loại dẫn nhiệt tốt. Nếu chọn cốc thuỷ 
tinh có thành hoặc đáy dày thì khi rót nước sôi vào trong cốc, mặt trong 

của thành hoặc đáy cốc bị nung nóng nhanh tới gần 100°c nên dãn nở 

mạnh, trong khi mặt ngoài cốc vẫn nguội lạnh chưa kịp nóng lên. Sự dãn 
nở vì nhiệt đột ngột và không đểu giữa mặt trong và mặt ngoài thành hoặc 
đáy cốc gây ra những ứng suất lớn dễ làm cho thành hoặc đáy cốc bị nứt 
vỡ. Thành và đáy cốc thuỷ tinh càng dày thì sự chênh nhiệt độ giữa mật 
trong và mặt ngoài của nó càng lớn và do đó càng dễ bị nứt vỡ khi đổ nước 
sôi vào trong cốc. 

•* 

Người ta thường bỏ một chiếc thìa bằng nhôm hoặc thép inôc vào trong 
cốc để dẫn nhiệt nhanh từ nước sôi ra ngoài không khí, do đó có thể làm 
giảm nhanh sự chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trong và mặt ngoài của thành 
hoặc đáy cốc. 

36.12. Sai số tuyệt đôi của 150 độ chia trên thước kẹp khi nhiệt độ của thước tăng 
từ 10°c đến 40°c là : 

ầỉ = ỉ - ỈQ = ỈQƠ.(Ì — Íq) ( 1 ) 

Tính bằng số : 

A/« 150.12.10 _6 .(40- 10) = 0,054 mm. 

Vì hợp kim inva (thép pha 36% niken) có hệ sô' nở dài là 0,9.10 6 K \ tức 

0,9.10“ 6 

là chỉ bằng 1 7,5% hệ sô' nở dài của thép nên theo (1) thì sai sô' của 

12 . 10 -6 


183 



thươc kẹp này khi sử dụng ở 40°c sẽ chỉ bằng 7,5% sai số của thước kẹp 
làm bằng thép, nghĩa là : 

A/' = 7,5% A/ = 4 pm. 

Sai sô' này khá nhỏ. Điểu này cho thấy độ dài của thước kẹp làm bằng hợp 
kim inva thực tế có thể coi như không thay đổi do nở vì nhiệt khi nhiệt độ 

thay đổi trong khoảng từ 10°c đến 40°c. 


36.13. Độ nở dài tỉ đối của thanh thép khi bị nung nóng từ nhiệt độ t! đến t 2 : 

|A/I t 

, = a(t 2 -1]) (1) 

'0 


Độ dãn dài tỉ đối của thanh thép khi bị biến dạng kéo tính theo định 
luật Húc : 


ỊA/Ị = _F_ 

ỈQ ES 



So sánh (1) và (2), ta tìm được lực kéo : 

F = ESa(t 2 - tj) = 20.10 10 .1.10" 4 .11.10“ 6 .100 = 22 kN. 

36.14. Muốn bỏ viên bi sắt vừa lọt lỗ thủng thì đường kinh D của lỗ thủng của dĩa 

sắt ở nhiệt độ t°c phải vừa đúng bằng đường kính d của viên bi sắt ở cùng 
nhiệt độ đó, tức là : 

D = D 0 (l + at) = d 

trong đó D 0 là đường kính của lỗ thủng của dĩa sắt ở 0°c, a là hệ số nở dài 
của sắt. Từ đó suy ra nhiệt độ cần phải nung nóng dĩa sắt bằng : 

t 1 ( d ) 
t = — - 1 

« l D 0 

Tính bằng số: 

t --ỉ— {- lì = 167°c. 

12.10 -6 u,99 J 


184 



BÀI 37 


37.1. 1—>đ;2—>g;3—>d;4—>e;5—>a;6—>h;7—>b;8—>c. 

37.2. c ; 37.3. A; 37.4. D ; 37.5. B. 

37.6. Phần màng xà phòng abcd chịu tác dụng của các lực sau : trọng lực p tác 
dụng lên phần màng abcd, lực căng bề mặtFab tác dụng lên đoạn ab, lực 

căng bề mặtFcd tác dụng lên đoạn cd. Phần màng abcd chỉ có thể nằm cân 

bằng khi F ab lớn hơn F cd một lượng bằng p. Sự khác nhau về độ lớn giữa F ab 

và F cd là do mật độ phân tử trên mặt của các lóp màng xà phòng nằm ở phía 
trên đường ab nhỏ hơn mật độ phân tử của các lớp màng xà phòng nằm ở 
phía dưới đường cd. Thực vậy, màng xà phòng trên khung dây abcd bị dồn 
xuống dưới do tác dụng của trọng lực. Vì thế các phân tử của phần màng xà 
phòng nằm ở phía trên đường ab bị kéo dãn ra xa nhau hơn và do đó lực 
căng bề mặt sẽ lớn hơn so với lực căng bề mặt của phần màng xà phòng 
nằm ở phía dưới đường cd. 

37.7. Vì loại mực thông dụng không dính ướt mặt giấy bị thấm dầu mỡ. 

37.8. Khi dùng thiếc để hàn, người ta phải nung nóng cho thiếc chảy lỏng ra. 

Thiếc lỏng dính ướt đồng hoặc sắt nên khi nguội thì thiếc đông cứng lại và 

gắn chặt các kim loại này với nhau. Nhưng thiếc lỏng không dính ướt lớp 

màng mỏng ôxit trên mặt nhôm nên khi nguội thì thiếc đông cứng lại không 

bám vào mặt nhổm. Do đó không thể dùng thiếc để hàn hai bản nhôm vói 

nhau đươc. 

■ 

37.9. a) Màng xà phòng có hai mặt (mặt trước và mặt sau) nên lực căng bề mặt 
của nước xà phòng tác dụng lên đoạn dây ab có độ dài / tính bằng : 

F = 2ơ/ (1) 

Trọng lượng của đoạn dây ab bằng : 

.2 

p = mg = pVg = p——/g (2) 

4 

vói p là khới lượng riêng của đồng, còn V và d là thể tích và đường kính của 
đoạn dây đồng ab. Điều kiện cân bằng của đoạn dây ab là : 

p = F (3) 

Thay (1) và (2) vào (3), ta tìm được : 

d 



13.BTVẠTLÍ 10 -A 


185 



Tính bằng số: 



8.0,040 

3,14.8900.9,8 


1,08 mm. 


b) Công thực hiện để kéo đoạn dây ab dịch xuống phía dưới một đoạn X có 
độ lớn bằng công cần thiết để thắng công cản của lực căng bề mặt: 


A = Fx = 2ơ/x = ơ2AS 



trong đó 2AS = 2/x là độ tăng diện tích bề mặt màng xà phòng. 
Tính bằng số: 

A = 0,040.2.80.10 -3 .15.1 o -3 = 9,6.10“ 5 J. 


37.10. Do mẩu gỗ bị dính ướt hoàn toàn nước nên 

tổng lực căng bề mặt F tác dụng lên mẩu gỗ 
hướng thẳng đứng xuống dưới. Điều kiện để 
mẩu gỗ nổi trên mặt nước là tổng của trọng 

lượng p và lực căng bề mặt F phải cân bằng 

với lực đẩy Ác-si-mét Fa (H.37.1G): 



p + F = F a Hình 37.1G 

Gọi a là độ dài mỗi cạnh của mẩu gỗ, X là độ ngập sâu trong nước của mẩu 
gỗ, p và ơ là khối lượng riêng và hệ số căng bề mặt của nước. Thay p = mg, 

F = ơ.4a và F a = paxg (bằng trọng lượng khối nước bị phần mẩu gỗ chìm 
trong nước chiếm chỗ), ta tìm được : 

mg + ơ4a = pa xg 


suy ra : 


X = 


mg + ơ4a 

pa 2 g 


Tính bằng số: 


,-3 


X = 


20.10~ J ,9,8 +0,072.4.30.10 
1000.(30.10 -3 ) 2 .9,8 


-3 


(2,2 + 0,1) cm = 2,3 cm. 


Kết quả tính toán trên cho thấy trọng lượng p làm mẩu gỗ chìm sâu 2,2 cm 
và lực dính ướt có tác dụng làm mẩu gỗ chìm sâu thêm 0,1 cm, tức là chỉ 

chiếm tỉ lệ khoảng 0’^ cm » 4,3% độ ngập sâu của mẩu gỗ. 

2,3 cm 


186 


13.BTVẬTLÍ10-B 














BÀI 38 


38.1. 1—»/;2—»k;3—»đ;4—»i;5—»g;6—»c;7—»m;8—»b;9—»d; 
10 —> e ; 11 —» a ; 12-> h. 

38.2. c ; 38.3. D; 38.4. A ; 38.5. B ; 38.6. D ; 38.7. c. 

38.8. Vì dây chì có nhiệt độ nóng chảy thấp (327°C) nên khi trong mạch điện có 
dòng điện quá tải (cường độ dòng điện quá lớn so vói quy định) thì dây chì 
bị nung nóng bởi dòng điện sẽ dễ dàng bị chảy và đứt ngay, do đó mạch 
điện bị ngắt để bảo vệ các dụng cụ tiêu thụ điện trong mạch điện không bị 

hỏng. Ngược lại, voníam có nhiệt độ nóng chảy rất cao (3 683°C) nên nó 
được dùng làm dây tóc đèn điện vì khi đèn điện sáng bình thường thì nhiệt 

độ của dây tóc đèn khá cao (trên 2 500°C). Hon nữa, trong bóng đèn còn 
chứa khí trơ (thường là khí acgôn) để dây tóc đèn không bị đứt do bị ôxi hoá 
khi nóng sáng. 

38.9. Trong khối nước tĩnh bị làm lạnh thì sự phân bố các lớp nước theo nhiệt độ sẽ 

theo thứ tự sau : nước ở +4°c nằm phía dưới đáy, còn nước đóng băng thành 

nước đá ở 0°c sẽ nổi trên mặt. Nguyên nhân là do nước ở +4°c có khối 

lượng riêng lớn nhất và khi bị làm lạnh tới 0°c thì nước đông cứng thành 
nước đá sẽ dãn nở (thể tích tăng) nên khối lượng riêng của nước đá giảm. 

Như vậy, nước đằ ở 0°c nhẹ hơn nước ở +4°c và nổi lên trên mặt. Điều này 
cũng cho phép giải thích tại sao nước chỉ đóng băng trên mặt các đại dương 
tại các vùng Bắc cực hoặc Nam cực, còn ở phía dưới các tảng băng vẫn là 
nước nên các loài cá và động vật dưới nước vẫn hoạt động bình thường. 

38.10. Không. Vì nước đá đang tan trong thùng chứa có nhiệt độ không đổi và 
bằng 0°c, nên nhiệt độ của nước đá trong ống nghiệm cũng được duy trì 

Ở 0 °c. 

38.11. Điểm nóng chảy của chì là 327°c, của nước đá là 0°c, còn sáp không có 
điểm nóng chảy. Trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ của chì và của nước 
đá không thay đổi, còn nhiệt độ của sáp thay đổi liên tục. Khi nóng chảy, 
chì và sáp dãn nở (thể tích V tăng), còn nước co lại (thể tích V giảm). 

38.12. Nhiệt lượng cẩn phải cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá 
có khối lượng 100 g ở 0°c bằng : 

Q = ^m = 3,4.10 5 .100.10 -3 = 3,4.10 4 J. 


187 



38.13. Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho môt cuc nước đá có khối lượng 

* ■ * 

0,2 kg ở —20°c tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biên 
hoàn toàn thành hoi nước ở 100°c : 

Q = c đ m(t 0 - tj) + Ằ,m + c n m(t 2 - tj) + Lm 

hay Q = m[c đ (t 0 - tj) + X + c n (t 2 - tị) + L] 

Tính bằng sô': 

Q = 0,2{2,09.10 3 [0 - (-20)] + 3,4.10 5 + 4,18.10 3 (100 - 0) + 2,3.10 6 } 
hay Q = 619 960 J = 619,96 kJ. 

38.14. Gọi X là nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá có khối lượng m 0 ờ 0°c, 

còn Cj, rri!, c 2 , m 2 là nhiệt dung riêng và khối lượng của cốc nhôm và của 

lượng nước đựng trong cốc ở nhiệt độ tj = 20°c. Nếu gọi t là nhiệt độ của 
nước trong cốc nhôm khi cục nước đá vừa tan hết thì nhiệt lượng mà cục 

nước đá ở 0°c đã thu vào để. tan thành nước ở nhiệt độ t bằng : 

Q = Ằ,m 0 + c 2 m 0 t = m 0 (Ằ, + c 2 t) 

Còn nhiệt lượng mà cốc nhôm và lượng nước đựng trong nó ở nhiệt độ 

tj = 20°c đã toả ra để nhiệt độ của chúng giảm tới giá trị t (với t < tj) có 
độ lớn bằng : 

Q' = ( c i m i +c 2 m 2 )(t 1 -t) 

Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có : 

Q' = Q => (Cim! + c 2 m 2 )(t 1 - t) = m 0 (Ằ, + c 2 t) 

Từ đó suy ra : 

t = ( c l m l +C2 m 2) t l 

c I m JỊ + c 2 (mQ + m 2 ) 

Tính bằng số: 

t _ (880.0,20 + 4180.0,40).20 - 3,4.10 5 .80.10~ 3 _ 4 5 0 

880.0,20 +4180(0,40 + 80.10 -3 ) 

38.15. Cách giải tương tự như bài tập 38.14. Ta có : 

Q' = Q => (c^! + c 2 m 2 )(tj - t) = mo(Ằ, + c 2 t) 


188 



với X là nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá có khối lượng m 0 ở 0°c ; 

Cj, m 1? c 2 , m 2 là nhiệt dung riêng và khối lượng của cốc đồng và của lượng 

nước đựng trong cốc đổng ở nhiệt độ tị = 25°c, còn t =15,2°c là nhiệt độ 
của nước trong cốc đồng khi cục nước đá vừa tan hết. 

Từ đó suy ra : 

x = (cịITIị +C 2 m 2 )(t 1 -t) _ 

m 0 2 


Tính bằng số (với chú ý m 0 = 0,775 - 0,700 = 0,075 kg) : 


X = (380.0.200,4180.0 700X25- 15,2) _ . 0 

0,075 6 


BAI 39 

39.1. ì—> đ ; 2 —> e ; 3 —> d ; 4 —> a ; 5 —> c ; 6 —» b. 

39.2. A ; 39.3. c. 

39.4. Khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg/m , còn khối lượng riêng của 

nước là 1 000 kg/m . Như vậy nước nặng hơn không khí. Nhưng cần chú ý 
rằng : nước là thể lỏng, còn không khí là thể khí. 

Không khí khô và không khí ẩm đều là thể khí. Không khí khô là hỗn hợp 
của khí ôxi và khí nitơ; còn không khí ẩm là hỗn hợp của khí ôxi, khí nitơ và 
hơi nước. Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, sô lượng các phân tử 
khí (hoặc hơi) có trong đơn vị thể tích của không khí khô và của không khí 
ẩm đều như nhau. Nhưng phân tử lượng trung bình của không khí là 
29 g/mol, còn phân tử lượng trung bình của hơi nước là 18 g/mol. Vì vậy 
khồng khí khô nặng hơn không khí ẩm. 

39.5. Khi nhiệt độ của không khí ẩm tâng lên thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại 
đều tăng do tốc độ bay hơi của nước trên mặt đất hoặc mặt nước (ao, hồ, 
sông, biển) tăng. Nhưng độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng theo nhiệt độ 


189 



chậm hơn so với đô ẩm cực đại của không khí nên độ ẩm tỉ đối của không 
khí giảm khi nhiệt độ tăng. 

39.6. Khi tròi càng nóng, nước trên mặt hồ ao bay hơi càng nhanh nên lượng hơi 
nước trong không khí táng càng nhanh. Nếu hơi nước trong không khí 
càng gần trạng thái bão hoà thì tốc độ bay hơi của mồ hôi trên cơ thể con 
người sẽ bị giảm, do đó tốc độ truyền dẫn nhiệt từ lớp da trên cơ thể con 
người cũng giảm. Hơn nữa không khí ẩm lại dẫn nhiệt tốt hơn không khí 
khô nên nó hấp thụ nhiệt của các tia nắng mặt trời và truyển đến cơ thể con 
người làm cơ thể bị nóng lên. Vì thế trong những ngày nóng ẩm, ta sẽ cảm 
thấy bức bối khó chịu hơn những ngày nóng nhưng khô ráo. 

39.7. Trong những ngày hè nóng bức thì tốc độ bay hơi của nước từ mặt đất và 
mặt nước (hồ, ao, sông, biển) tăng mạnh nên không khí chứa nhiều hơị 
nước. Về ban đêm không có ánh sáng mặt trời sưởi nóng, nên nhiệt độ của 
không khí giảm thấp, làm cho hơi nước trong không khí đạt trạng thái bão 
hoà và đọng lại thành sương mù trong không khí. 

39.8. Vì độ ẩm cực đại của không khí bằng khối lượng riêng của hơi nước bão 
hoà trong không khí ở cùng nhiệt độ, nên độ ẩm cực đại của không khí 

buổi sáng ở 20°c là A[ = 17,30 g/m 3 và của không khí buổi trưa ở 30°c là 
A 2 = 3,290 g/m 3 . Như vậy độ ẩm tuyệt đối của không khí: 

- Buổi sáng là : a 1 = ÍịAị = 85%. 17,30 * 14,7 g/m 3 . 

- Buổi trưa là : a 2 = f 2 A 2 = 65%.30,29 * 19,7 g/m 3 . 

Giá trị độ ẩm tuyệt đối của không khí buổi sáng và buổi trưa vừa tính được 
chứng tỏ : không khí buổi trưa chứa nhiều hơi nước hơn không khí buổi 
sáng. Nguyên nhân là do : nhiệt độ không khí buổi trưa cao hơn nên tốc độ 
bạỵ, hơi của nước từ mặt đất và mặt nước (hồ, ao, sông, biển) lớn hơn so 
với buổi sáng và lượng hơi nước trong không khí càng nhiều. Hơn nữa khi 
nhiệt độ càng cao thì áp suất hơi nước bão hoà trong không khí càng lớn, 
nghĩa là hơi nước trong không khí càng xa trạng thái bão hoà và do đó giới 
hạn của sự tăng áp suất hơi nước trong không khí càng mở rộng. 


190 



BÀI TÂP CUỐI CHƯƠNG VII 


VII.1. A. VII.2. B. VII.3. c. VII.4. D. VII.5. B. VII. 6 . D. 

VII.7. Xem bài 34, SGK Vật lí 10. 

VII.8. Tinh thể kim cương và tinh thể than chì đều cấu tạo từ các nguyên tử 
cacbon, nhưng chúng có cấu trúc khác nhau (xem H.34.3, SGK Vật lí 10). 
Trong mạng tinh thể kim cương, sự liên kết của các nguyên tử cacbon theo 
mọi hướng đều giống nhau. Còn trong mạng tinh thê than chì, sự liên kết 
của các nguyên tử cacbon nằm trên cùng một lớp phẳng bển vững hơn 
nhiều so với sự liên kết của các nguyên tử cacbon nằm trên hai lớp phẳng 
khác nhau. Vì thế khi cầm mẩu than chì vạch nhẹ trên mặt trang giấy thì 
các nguyên tử cacbon của tinh thể than chì dễ dàng tách thành từng lớp 
mỏng để tạo ra vệt đen trên trang giấy. 

VII.9. Xem bài 35, SGK Vật lí 10. . 

VII.10. Muốn thanh rắn nằm ngang thì cả ba sợi dây phải dãn dài một đoạn A/ 
như nhau. Theo định luật Húc, lực căng Fị của sợi dây thép bằng : 

F, = E,-A/ 

1 1 l 


và lực căng F 2 của mỗi sợi dây đồng bằng : 

F 2 = E 2 yA/ 


Từ đó suy ra : 




Mặt khác từ điều kiện cân bằng giữa các lực căng với trọng lực của thanh 
rắn nằm ngang, ta có : 


F| + 2F 2 = p = mg 



191 



Giải hệ phương trình (1) và (2), ta tìm được : 



= L|mg = 1,2,100.9,8 = 3 
3,2 3,2 


_ _ Fj _ 367,5 _ „ XT 

F 2 = t4t = ’ = 306,2 N. 

1,2 1,2 


Vll.11. a) Tính độ dãn dài tỉ đối £ của thanh sắt và ứng suất ơ của lực kéo tác 
dụng lên thanh sắt trong mỗi lần đo. 


F(N) 

A/ (mm) 

ơ = ^ (N/m 2 ) 

s 

£= l A 'l 

k 

100 

0,10 

oo 

o 

0,2.10 -3 

200 

0,20 

oo 

o 

00 

0,4.10 -3 

300 

0,30 

1,2.10 8 

0,6.10" 3 

400 

0,40 

1,6.10 8 

0,8.10 -3 

500 

0,50 

NP 

* 

o 

oo 

1,0.10 -3 

600 

0,60 

2,4.10 8 

1,2.1 o -3 


b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 
của độ dãn dài tỉ đối 8 vào ứng suất ơ. 

Đồ thị có dạng đường thẳng 
(H.VII.1G), chứng tỏ độ biến 
dạng tỉ đối £của thanh sắt tỉ lệ 

thuận với ứng suất ơ của lực kéo 
tác dụng lên thanh sắt, tức là : 

A/ 

£ = —— = ocơ (1) 

l 0 



0 0,4 0,8 12 1,6 2,0 2,4 a 

(10 8 N/m 2 ) 

Hình VH.1G 


192 





Hệ số tỉ lệ a xác định bằng hệ sô' góc tan 0 của đường biểu diễn đồ thị 


MH 1,2.10 -3 - 0,2.1CT 3 n c A 
tan0 = —= —--T——-- 5 - = 0,5.10 

AH 2,4.10 8 -0,4.10 8 


-n 


c) Tim giá trị của suất đàn hồi E và hệ số đàn hồi k của thanh sắt 

c 

Từ công thức của định luật Húc : F = k A/ = E-HA/I, ta suy ra : 

4 ) 


A/| 1 F 


/ 0 ES 

So sánh ( 1 ) với ( 2 ), ta tìm được : 

E = —ỉ— = - „ = 20.10 10 Pa 

tan 0 0 , 5 . 10 -11 



k = eẶ = 20 . 10 lo 2,5 ' 10 0 = 10 6 N/m 
/ 0 50.10" 2 

VII.12. Xem bài 36, SGK, Vật lí 10. 

. VII.13. Độ nở dài tỉ đối của thanh thép khi bị nung nóng từ nhiệt độ tị đến t 2 : 


Theo định luật Húc : 



( 1 ) 

( 2 ) 


So sánh ( 1 ) và ( 2 ), ta tìm được lực do thanh thép tác dụng lên hai bức 
tường nếu nó bị nung nóng từ tị = 20°c đến t 2 = 200°c bằng : 

F = ESa(t 2 - tj) = 20.10 10 .4.10 - 4 .12.10 -6 . 180 = 172 800 N = 172,8 kN 


VII.14. a) Độ dãn dài tỉ đối —4 của thanh thép ở những nhiệt độ t khác nhau được 


... A/ 


/, 


0 


tính trong bảng số liệu sau : 


193 


/ 0 = 500 mm 

t (°C) 


A/ 

A/(mm) 

4 ) 

20 

0,12 

2,4.10" 4 

30 

0,18 

3,6.10" 4 

40 

0,24 

4,8.10" 4 

50 

0,30 

6,0.10" 4 

60 

0,36 

7,2.10" 4 

70 

0,42 

8,4.10 -4 

80 

0,48 

9,6.10' 4 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 

t°c 


Hình VII.2G 


b) ĐỒ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn dài tỉ đối — vào nhiệt độ t 

' • • 1 • * t m 9 9 


4 ) 


của thanh thép có dạng như Hình VII.2G. 


Đường biểu diễn đồ thị vẽ trên hình VII.2G có dạng một đường thẳng. 

Kết quả này chứng tỏ độ biến dạng tỉ đối — của thanh sắt tỉ lệ thuận với độ 


4 ) 


tăng nhiệt độ t (tính từ 0°C), tức là : 


A/ 


/, 


= at 


0 


Ta thấy hệ số tỉ lệ a chính là hệ số nở dài của thép. 

c) Trị số của a xác định theo hệ số góc của đường biểu diễn đổ thị trên hình 
VII.2G: 


a = tan 0 = 


MH 

AH 


= 9,6.1Q- 4 -2,4.10^ = 12 10 -6 


80-20 


VII.15. Xấp xỉ 72.10~ 3 N/m. 


194 





VI 1.16. a) Muốn kéo vòng nhôm bứt lên khỏi mặt thoáng của nước thì cần phải tác 
dụng lên nó một lực Fi hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn nhỏ nhất 
băng tổng trọng lực p của vòng nhôm và lực căng bề mặt Fc của nước : 

F,=p+F c (1) 

Vì mặt thoáng của nước tiếp xúc với cả mặt trong và mặt ngoài của vòng 
nhôm nên lực căng bể mặt F c của nước có độ lớn bằng : ■ 

F c = Ơj7i(d + D) (2) 

Thay (2) vào (1), ta tìm được : 

Fj = p + Ơj7ĩ(d + D) (3) 

Tính bằng số : 

Fj = 62,8.10" 3 + 72.10" 3 .3,14.(48 + 52). 10" 3 = 85,4.10~ 3 N 

b) Theo (3), nếu thay nước bằng rượu thì lực kéo vòng nhôm để bứt nó lên 
khỏi mặt thoáng của rượu sẽ bằng : 

F 2 = p + ơ 2 7t(d + D) (4) 

Tính bằng số: 

F 2 = 62,8.ÌCT 3 + 22.10 _3 .3,14.(48 + 52).ìcr 3 = 69,7.10" 3 N 

VII. 17. Do hiện tượng bay hơi của nước trên mặt hồ hoặc ao : hơi nước mang theo 
nhiệt bay lên, làm cho nhiệt độ của mặt nước hồ giảm và làm tăng nhiệt độ 
của lớp không khí ở phía trên mặt nước. 

VII. 18. Có thể. Ví dụ nước đun sôi được để vào trong một bình cầu thuỷ tinh và đậy 

nút kín. Khi nước nóng trong bình nguội tới khoảng 90°c, nếu dùng khăn 
tẩm nước lạnh ủ lên phần gần cổ bình để làm giảm nhiệt độ và do đó làm 
giảm áp suất của hơi nước trên mặt thoáng trong bình thì nước lại có thể 
sôi. Vì khi áp suất hơi trên mặt thoáng giảm xuống dưới 1 atmôtphe thì 
nhiệt độ sôi của nước cũng giảm và do đó nước có thể sôi ở nhiệt độ dưới 

100 °c. 

VII. 19. Nhiệt lượng cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở - 20°c thành hơi 
nước ở 1 00°c bằng : 

Q = Qj + Qo + Q 2 + Q 3 (1) 


195 



trong đó Q t = c đ m(t 0 -1]) là nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho nhiệt độ của 

m (kg) nước đá có nhiệt dung riêng là c đ tãng từ tj= - 20°c đến tộ = 0°c ; 

Qo = 7,m là nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho m (kg) nước đá có nhiệt 

nóng chảy riêng là X tan thành nước ở tộ = 0°c ; Q 2 = c n m(t 2 - tộ) là nhiệt 
lượng cần cung cấp để làm cho nhiệt độ của m (kg) nước có nhiệt dung 

riêng là c n tăng từ ÍQ = 0°c đến t 2 = 100°c ; Q 3 = Lm là nhiệt lượng cần 
cung cấp để làm cho m (kg) nước có nhiệt hoá hơi riêng là L biến thành 

hơi nước ở t 2 = 100°c. 

Như vậy có thể viết công thức (1) dưới dạng : 

Q = c đ m(t 0 - tj) + À,m + c n m(t 2 - tộ) + Lm 

hay Q = mtCdOo- tj) + X + c n (t 2 - to) + L] (2) 

Tính bằng số: 

Q = 6,0[2 090(0 + 20) + 3,4.10 5 + 4 180(100 - 0) + 2,3.10 6 ] » 18.6.10 6 J. 

VII.20. Sau khi khối lượng chì nóng chảy mj = 0,20 kg được đổ vào. nước trong cốc 
thì chì bị đông rắn lại ở nhiệt độ t và lứợng nhiệt do chì toả ra tính bằng : 

Q = x,mj + c 1 m 1 (t 1 - t) (3) 

với X là nhiệt nóng chảy riêng và Cj là nhiệt dung riêng của chì, còn 
tj = 327°c là nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) của chì. 

Đồng thời trong quá trình này khối lượng nước m 2 = 0,80 kg (ứng với 

0,80 / nước) trong cốc bị nung nóng từ t 2 = 15°c đến nhiệt độ t và một phần 

nước có khối lượng m 3 = 1,0 g bị bay hơi sẽ thu một lượng nhiệt có độ lớn 
tính bằng : 

Q' = c 2 m 2 (t - t 2 ) + Lm 3 (4) 

với L là nhiệt hoá hơi riêng và c 2 là nhiệt dung riêng củạ hước trong cốc. 
Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có : 

Q - Q 

tức là : c 2 m 2 (t - t 2 ) + Lm 3 = A-IU] + C|mj (tj - t) (5) 


196 



Từ đó suy ra : 


mị(A, + c^) + c 2 m 2 t2 - Lm 3 


^nri) + c 2 m 2 

Tính bằng số: 

t _ 0,20(2,5.10 4 + 120.327) + 4180.0,8.15 - 2,3.10 6 .1,0.10 -3 

t = - ——: -— _ _ — 18 c. 

120.0,20 + 4180.0,8 


VII.21. Về mùa đông, vào những ngày giá lạnh, nhiệt độ không khí giảm mạnh, 
nên khi ta thở ra thì hơi nước trong không khí của hơi thở gặp lạnh sẽ trở 
nên bão hoà và đọng lại thành các đám sương mù (gồm những hạt nước rất 
nhỏ). Vì thế ta có thể nhìn thấy rõ hơi thở của chính mình thông qua các 
đám sương mù này. Nếu trong phòng càng đông người, thì lượng hơi nước 
(do con người thở ra) trong không khí của căn phòng càng nhiều và càng 
dễ đạt trạng thái bão hoà. Do kính cửa sổ bị không khí ngoài trời làm lạnh, 
nên khi hơi nước bão hoà trong không khí ẩm của căn phòng tiếp xúc với 
mặt kính, thì hơi nước bão hoà bị lạnh sẽ đọng lại thành sương làm ướt các 
mặt kính cửa sổ, nghĩa là bị "đổ mồ hôi". 

VII.22. Dễ dàng nhận thấy độ ẩm tuyệt đối a 20 của không khí ở 20°c trong căn 
phòng có giá trị đúng bằng độ ẩm cực đại Aị 2 của hơi nước bão hoà trong 
không khí ở 12°c. Nhưng độ ẩm cực đại A 12 của hơi nước bão hoà trong 
không khí ở 12°c bằng khối lượng riêng p 12 của hơi nước bão hoà ở cùng 
nhiệt độ này, nên theo đầu bài ta có : 

a 20 = A 12 = Pi2 = 10,76 g/m 3 


Như vậy độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng ở 20°c có giá trị bằng : 

f20 = 4^ = ~ 62% 

A 20 17,30 

Lượng hơi nước trong không khí của căn phòng ở 20°c tính bằng : 

m = p 12 v = a 20 v = 10,76.10“ 3 .6.4.5 = 1,29 kg. 


197 



MỤC LỤC 


A - Đề bài B - Bài giải - Hướng dẫn - 

Đáp so 


Chưcmg I - Động học chất điểm 

Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 
Bài 5 
Bài 6 

Bài tập cụổi chương I 

Chương II - Động lực học chất điểm 

Bài 9 

Bài 10 

Bài 11 

Bài 12 

Bài 13 

Bài 14 

Bài 15 

Bài tập cuối chương II 

Chương III - Cân bằng và chuyển động 
của vật rắn 

Bài 17 

Bài 18 

Bài 19 


Trang 


5 

7 

11 

17 

20 

23 

26 

30 

31 

35 

36 

38 

39 

41 

42 


44 

45 
47 


Trang 


105 

106 
109 
115 
118 
120 
124 

128 

129 

130 

131 

133 

134 

136 

137 


139 

141 

142 


198 



Bài 20 

48 

144 

Bài 21 

49 

145 

Bài 22 

50 

147 

Bài tập cuối chương III 

51 

147 

Chương N - Các định luật bảo toàn 



Bài 23 

53 

152 

Bài 24 

55 

154 

Bài 25 

56 

156 

Bài 26-27 

58 

159 

Bài tập cuối chương IV 

61 

162 

Chương V - Chất khí 



Bài 28 

63 

165 

Bài 29 

65 

167 

Bài 30 

67 

170 

Bài 31 

69 

171 

Bài tập cuối chương V 

72 

174 

Chương VỊ - Cơ sở của Nhiệt động lục học 



Bài 32 

74 

176 

Bài 33 

77 

178 

Bài tập cuối chương VI 

80 

179 

Chương VIỈ - Chất rắn và chất lỏng. 



Sự chuyển thể 



Bài 34 

83 

181 

Bài 35 

85 

181 

Bài 36 

88 

182 

Bài 3 7 

91 

185 

Bài 38 

94 

187 

Bài 39 

98 

189 

Bài tập cuối chương VII 

100 

191 



Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRÂN AI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 

Biên tập lần đấu : PHẠM THỊ NGỌC THẮNG - NGUYỄN văn thuận 
Biên tập tái bản : Đỏ THỊ BÍCH LIÊN 

Biên tập kĩ thuật : NGUYỄN thanh THUÝ 

Trình bày bìa : TẠ THANH TÙNG 

Vẽ hình và minh hoạ : HOÀNG MẠNH DỨA 

Sửa bàn in : Đỗ THỊ BÍCH LIÊN 

Chế bàn : CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP VẬT LÍ 10 

Mã SỐ: CB006T1 

In 50.000 cuốn (ST), khổ 17 X 24cm. Tại Nhà máy in BTTM. 
Số in: 1505 số XB: 01 - 201 1/CXB/816-1235/GD. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2011. 




VƯONG MIỆN KIM CƯƠNG 
CHAT lương ouoc té 



■ 


1. BAI TÁP OẠI SỐ 10 

2. BAI TÀP HÌNH HỌC 10 

3. BAI TẬP VẬT LÍ 10 

4. BAI TÂP HOÁ HỌC 10 

5. BAI TẬP NGỮ VÀN 10 (tập một, tập hai) 


6. BAI TẬP TIN HỌC 10 

7. BAI TÀP TIẾNG ANH 10 

8. BAI TẬP TIẾNG PHÁP 10 

9. BÀITÂP TIẾNG NGA 10 


SÁCH BAI TÀP LỚP 10 - NÂNG CAO 

. BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 . BÀI TÁP HOÁ HỌC 10 

. BÀI TÁP HĨNH HỌC 10 . BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 

. BAI TẬP VÁT LÍ 10 . BÁI TẬP TIẾNG ANH 10 


Ban doc co the mua sach tạt : 

Cac Công t\ Sách - Thiòt bị trướng học o cac dịa phương. 

còng t\ ( p Dâu lu \a Phat triẽn Cíiao dục Ha Nội. 1 S“B Giang \'ò. TP. Hà Nội. 

Cõng ụ CP Dàn tư \a Phai trièn Giáo dục Phương Nam. 23 1 Ngu\ền Xãn Cứ. Quận 5. TP. HCM. 

Cõng t> CP Đàu tư \a Phai triôn Giao dục Đa Nàng. 1 5 Nguvền Chi Thanh. TP. Dà Nẳng. 


hoac cac cua hang sach cua Nha xuat ban Giao duc Viét Nam : 


Tại TP I la NỌi 


^ Giang X ò : 232 Tã\ Sơn : 23 Iranu I 1 C 11 ; 


25 ỉ lan TI lựcn ; 321 Kim Mà ; 

14 3 \uu\cn Khánh loàn : h”B Cưu Bắc. 

Tại 1 p. Dã \anụ . “s PiiMeur : 24“ 1 lai Phonu. 

Tại TP. 11 ỏ Chi Minh : 1 04 Mai Thị Lựu : 2A [Dinh Tièn Hoa nu. Quận 1 ; 

240 Tràn Binh Họ nu ; 231 \uu\cn \ ũn Cừ. Quận 5. 
Tại TP. c an Pho : 5 5 Dơonu 3u 4. 

hại WchMic han sach Irục Uixcn . \\\\\\,>aeh24.xn 


8 


934994 


023566 


Mcbsite: wwiv.nxbgd.vn 




































